Ð.HỎ NGỌC CÁN 

CON MUÔN 

Ở NHÀ ÐĐ.C.T 

In lần thứ ba. 

HONG-KONG 

IMPRIMERIE DE NAZARETH 
1993 


NIHIL OBSTAT 
E.M.J.ALLYS 

VICAR. APOST. 

Huế die 30 Novembris. 1920 


CON MUỒN Ở NHÀ Ð. C. T. 

TIỂU DẪN 

Con muốn ở nhà Ð. C. T., ấy là một câu rất tốt, một lời rất hay, ai nói mà không vui lòng ngọt miệng, 
ai nghe đến lại chẳng mát dạ êm tai? Vì chưng nhà tạm Chúa rât đáng mến yêu và kẻ ở trong nhà Chúa 
thì rât nên phước lộc. Song nào mấy. kẻ thật bụng nói ra? Nào mây người tận tâm giữ trọn? Nghe nói 
đến nhà Ð. C .T cũng lãm le muôn vào, song còn run chơi ngại bước; kẻ thì vào đã tới nơi, song không 
khỏi bao lâu lại sắp lưng lui gót. Điều ấy tại đâu? Chớ rằng: tại Chúa kêu nhiều chọn ít, song nhiều lần 
mình vội ứng tiếng Chúa kêu, mà không lo cho đặng nghe tiếng Chúa chọn. Tuy dầu luật phép nhiệm 
nhặt khó vâng, song ơn trên cũng sẵn sàng giúp đỡ. Kìa người kia vâng đặng, sao người nọ lại không? 


Vậy nói cho thiệt điều ấy là tại nhiều người muốn xây tháp cho cao, song trước không lo mà trù sở phí; 
có người lại đã biết trù nghĩ sở phí mà xây; song đến khi đã xây nửa chừng, vì không hiểu tiế Ẹ nhau, 
không nghe, nên bỏ lở dở như tháp Babel mà lìa đi nơi khác. Ôi! Đó thật là bán đồ nhi phê, đã rấp lòng 
lìa thế tu thân, rồi lại xuất thân lại hồi thế tục. Thấy như vậy, ai mà chăng tiếc nỗi công phu? Suy như 
vậy ai đâu lại không động tình thương xót? Bởi đó tôi mới dám làm ra sách mọn này, chẳng phải là 
muốn dẫn đàng chỉ lối cho ai, một giúp mấy người non nớt đặng biết ít điều cần về sự ở nhà Ð. C. T. 
kẻo nghe theo tính nhẹ dạ, không lo suy trước lường sau; đến khi lỡ rồi thì hối nhi bất cập. Khuyên 
mọi người bất kỳ nam nữ: hễ ai muốn đi nẻo trọn lành ở trong nhà Chúa, hay là đã cất thân vào đó mà 
học tập sơ khai, thì nên chiêm nghiệm sách này, hoặc may có giúp mình đặng ở trong nhà Chúa, thìn 
một tiết khắc kỷ tu thân, ngõ muôn đời hưởng phần phước lạc. 


D. HỖ NGỌC CÂN 


Linh mục. 


CON MUÓN Ở NHÀ Ð. C.T 

ĐOẠN THỨ I 

CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, 
THÌ PHẢI BIẾT NHÀ ẤY LÀM SAO. 


Tiếng nhà Ð. C. T., thì chỉ nghĩa là một nơi ẩn ánh tu thân, lánh mình cho xa vòng thế tục. Ngó bên 
ngoài, nhà Ð. C. T. cũng chăng khác chỉ nhà người thế gian, thảy đều có nóc, có hè, có vách, có cửa; 
song xem đến việc bề trong thì hai nhà khác xa nhau lắm; vậy chẳng phải cách xây lập bề ngoài mà 
làm nên nhà Ð. C. T. đặng đâu, một tại cách ăn ở trong nhà mới làm nên thật nhà Ð. C. T. mà chớ. Bởi 
đó có lời răng: Chăng phải chỗ làm cho người ta nên thánh, song người ta làm cho chỗ đặng nên thánh 
mà chớ. Vì vậy nếu kẻ ở trong nhà Ð. C. T. mà cứ cách ăn thói ở như người thế gian, thì chốc ấy nhà 
Ð. C.T. chẳng còn khác gì nhà thế gian nữa. 


Vậy ở con, con muốn ở nhà Ð. C. T. thì phải biết: nhà Ð. C. T. chẳng phải là một nơi nguy nga đẹp đẽ, 
phong cảnh vẻn vang, cùng chẳng phải là một nơi giường cao chiều ch, đủ mặc dư ăn đâu. Có khi 
các điều ấy cũng có trong nhà Ð. C. T.; song chẳng phải những ây làm nên nhà Ð. C. T. đâu. 
Cũng một lẽ ấy nếu con tìm nhà Ð. C. T. vì các lề ấy, thì chẳng phải là con tìm nhà Ð. C. T., song bèn 
là tìm sự thế gian mà chớ. Muốn tìm sự thế gian thì hãy ở ngoài thế gian mà tìm, trong nhà Ð. C. T. 
chảng có, hay là có thì cũng khó tìm, vì kẻ ở đó hằng giữ lời ông thánh Phaolô: dùng đời mà như 
không dùng... 


Lại nhà Ð. C. T. chẳng phải là phong lưu nhàn đặt, cũng chẳng phải là nơi trốn thuế lậu xâu, Vậy ai 
tìm nhà Ð. C. T. cho đặng các sự ây thì lầm lạc lắm. Sau nữa có kẻ lại rằng: Ở đời cực lắm, phải lo tìm 
thế làm ăn, trèo non lặn suối, trèo ngược bước xuôi, mà nhiều khi cũng không túc y túc thực, chỉ bằng 
vào nhà Ð, C. T., đi tu cho khỏe xác cũng mát hồn. Kẻ nói như vậy cũng chưa nhăm: Tuy dầu nhà Ð. 
€. T. là nơi thanh tịnh, khỏi mọi sự lao đao phần xác, song le chăng phải vì những sự ấy mà tìm đến 
nhà Ð. C. T. đâu, và nhà Ð. C. T chẳng có ý lập ra cho khỏi các điều ấy đâu. 


Vậy nhà Ð. C. T. là nhà làm sao? — Đã kêu bằng nhà Ð. C. T. thì mọi sự ở nơi ấy cũng về nhà Ð. C.T. 
hết. Chủ nhà cũng chính là Ð. C. T., kẻ ở đó cũng thuộc về Ð. C. T.. Ma quỷ, thế gian, xác thịt chẳng 
có phần nào ở trong nhà Ð. C. T., vì chưng kẻ dâng mình vào đó thì dâng trót linh hồn và xác cho Ð. 
€. T. mà làm tôi Người cho trọn lành hơn. Bởi đó các việc chỉ làm ở trong nhà Ð. C. T., dầu việc 
thiêng liêng dầu việc phần xác, thì cũng làm cho Ð. C. T., làm vì Ð. C. T hết thảy thảy. Có như vậy 
mới đáng kê là con nhà Ð. C. T.. 


Ấy tiếng chung nhà Ð. C. T. thì như vậy; song còn phải biết nhà Ð. C. T. là những nơi nào. Hễ có nơi 
nào có ý cho người ta vào ẩn mà khi tục tỉnh tu, để làm tôi Chúa cho trọn lành, thì đáng gọi là nhà Ð. 
€. T.. Bởi đó có nhiều thứ nhà Ð. C. T., như lời Ð. C. T. phán rằng: Trong nhà Cha Tao có nhiều nơi 
ơ, nghĩa là có nơi cho người nam, có nơi cho người nữ, có nơi cho kẻ làm tông đồ, có nơi cho người 
làm môn đệ. Vậy các nhà trường Hội thánh, các nhà dòng, các nhà phước thì thảy là nhà Ð. C. T. hết: 
vì các nhà ây tùy luật phép có khác nhau ít nhiều, song cũng chỉ một ý tu trì và làm tôi Ð. C. T. cho 
trọn lành hơn người thê gian. 


Song nhà dòng nhà phước lại phân ra nhiều thứ nhiều hiệu, mỗi nhà đều có luật phép riêng, hoặc nhặt 
hoặc lơi cũng tùy nhà tùy hiệu. Áy Cha cả phép tắc vô cùng, khôn ngoan vô lương, hiền hậu vô biên đã 
dọn nhiều sở cho chúng tôi; tuy nhiều nơi ở khác nhau, song thảy là nhà Cha cả, thảy là nhà Ð. C. T., 
ai thích ý nhà nào thì vào nhà nay, miễn là có ơn Trên chỉ dẫn, mà phận mình cũng thành tâm. 


Cám đội ơn Chúa, trong Nước Nam ta cũng đã có nhiều thứ trong nhà Ð. C. T., có nhà trường, Hội 
thánh, để tập rèn dạy vẽ cho có người sau này chịu chức thánh mà lo việc linh hồn người ta. Có nhiều 
dòng nam cho các người nam đặng tu trì, như dòng ông thánh Đôminicô, dòng các thầy “ anh em”; nay 
lại mới thêm dòng Đức Chúa Bà Nước Nam, lại có nhà trường các thầy giảng ấy cũng thuộc về nhà Đ. 
Ø1 


Còn phận người nữ thì có nhà phước kín, nhà các bà chị em thánh Phaolô, nhà các bà chị em mến 
thánh giá, và chị em làm con cái Ð. Bà. Ấy là những nhà Ð. C. T. thì phải biết nhà Ð. C. T. là như vậy. 
Bây giờ con nên suy ở nhà Ð. C. T. thì có phước lộc ngăn nào. 


ĐOẠN THỨ II 
2 


CON MUÔN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, 
THÌ THẬT LÀ ĐỀU RÁT PHÚC LỘC. 


Ở con, nếu con thật long muốn ở nhà Ð, C. T. thì phước cho con là dường nào, vì chưng như lời vua 
thánh Đavid rằng: Lạy Chúa, những kẻ ở trong nhà Chúa thì có phước là ngăn nào! Cho nên ở thế gian 
nây không ai có phước cho bằng kẻ bỏ thế gian mà vào nhà Ð. C. T.. Cũng trong một ca vịnh â ấy vua 
thánh Đavid kẻ ra các phước lộc kẻ ở nhà Ð. C. T. mà rằng: 


1. Những kẻ ấy sẽ ngợi khen Chúa đời đời; vì chưng kẻ ở trong nhà Ð. C. T thì hằng làm một việc như 
các thánh ở trên trời, là ngợi khen danh Chúa chăng hề nguôi, hằng làm tôi Chúa, hằng làm mọi việc 
cho sáng danh Chúa. Người thế gian hằng lo chác chác lợi tranh danh, thâu tiền tích bạc, cho được phú 
quí vinh ba, trăm việc học hành, mọi âu lo, thì cũng chủ về ý ấy hết; mà kẻ ở nhà Đ.C.T. thì đã suy 
mọi sự ấy là giống phù vân: tích bởi thế trần, chết rồi lại hườn trần thế. Bởi đó cho nên dành lìa cuộc 
thế mà vào nhà Ð.C.T. cho đặng quyết một bề tập ngợi khen danh Chúa đời này cho nên, để đời sau lại 
ngợi khen Chúa đời đời chăng cùng. 


2. Phước cho kẻ đặng Chúa giúp như vậy, vì kẻ â ấy dầu ở nơi sủng khóc lóc, song trong lòng đã xây 
cấp đắp bộc mà lên. Ấy chỉ nghĩa là kẻ ở nhà Ð.C.T.. , dầu ! đang còn ở chốn cách đày dưới thế, còn khóc 
lóc với con cháu Evà; song trong long thì biết xây cấp đắp bậc mà lên cho đến khi thấu thiên đình cỡi 
thọ. Vậy cấp bậc kẻ ở trong nhà Ð.C.T. hằng xây tròng long, là những ý lành, những đều nguyện gẫm: 
Vì muốn tra tay xây đấp bê ngoài, thì phải toan tính trong lòng trước đã, khi đã biết tính toan trù nghĩ, 
thì mới ra tay thi hành. Kẻ ở nhà ĐÐ.C.T. thì hằng ngày hằng làm như vậy: lấy sự hồi tâm nín lặng, lấy 
buổi nguyện gẫm xét mình, mà xây cấp đắp bậc trong lòng, rồi thì chí công nông sức mà làm cho trọn 
việc 


Vì chưng như lời vua thánh ấy lại nói: Đắng ra lề luật sẽ ban phước lành, thì những kẻ ấy sẽ lấn tới 
trong đàng nhơn đức một ngày một hơn và sẽ thấy Chúa chí tôn trên núi thánh Xion. Ấy là ra tay thi 
hành xây cấp đấp bậc mà lên cho đên khi tột cùng nơi Chúa ngự, là đặng lên núi thánh Xion thiên 
. mà xem thấy Chúa, hưởng phước cùng Chúa đời đời. Ôi! phước lộc dường â ấy, ai mà chẳng ước 

ơ? Vua chúa thê gian có quyên ra luật phép; song chẳng có thể giúp người ta giữ luật cho nên; mà 
WEhe nhà Ð.C.T. chính mình Chúa ra luật phép, Chúa lại ban ơn giúp sức cho người ta đặng giữ luật 
cho nên. Chúa hăng xuông phước lành trên các việc người ta làm. Bởi đó kẻ ở nhà Ð.C.T. đặng tân tới 
trong đàng nhơn đức một ngày một hơn; công phước càng lâu càng nhiều; tội tình càng ngày càng 
giảm; linh hồn càng quang ánh tỉnh anh, càng chóng vánh mà bay lên tột trời, cho đặng xem thây Đắng 
chí tôn. 


Vậy có nhà nào phước lộc cho bằng nhà Đ.C.T.? Ai được may mắn cho bằng kẻ Chúa chọn vào nhà 
ấy? Vua thánh Đavid lại ngợi khen kẻ ở nhà Chúa thì như cây trông bên mạch nước, cho nên hằng 
xinh tốt xanh tươi, bồn mùa hằng trỏ sanh hoa quả, ấy nghĩa là đêm ngày hằng gội nhuần ơn thánh mà 
lập công tích đức thường xuyên. 


Xưa bà hoàng hậu xứ Saba đến chầu vua Salomong; khi bà ấy thấy mọi sự trong đền thánh lớp lang 
thứ tự và nghe vua ăn nói khôn ngoan thì la lên rằng: Ôi! những quân gia thần hạ được chầu vua hẳn, 
ngày và được nghe lời khôn ngoan vua phán thì phước lộc là dường nào! Nếu kẻ được chầu vua thế 
gian, được nghe lời khôn ngoan phần đời bởi miệng vua thế gian, mà còn gọi là phước lộc, thì phương 
chỉ kẻ được ở trong nhà Đ,C.T., được chực chầu nói khó cùng Đ.C.T. hằng ngày, được nghe lời khôn 
ngoan Chúa dạy về đàng rỗi linh hồn, về nẻo tu thân khắc kỷ, cho đặng nên người trọn lành ở thế và 
sau đặng làm thánh trên trời, thì phước lộc là thẻ nào. 


Bao lâu chúng tôi còn ở thế gian thì như ở giữa trường chỉnh chiến, như lời ông thánh Gióp rằng: 
Người ta sông ở đời là như đi tùng chính ở trên mặt đất, vì chưng ma quỷ thế gian xác thịt là ba thù rất 
dữ hằng cám dỗ ta nhiều cách nhiều thế, nó bày ra nhiều dịp tội nhiều gương xấu, xác thịt thì yếu đuối 
dễ xiêu, ma quỷ lại đảo điên khéo gait, thêm thay thế gian cũng xuyên hoa bợm bãi. Vì đó mà lòng đạo 
đức càng lâu càng sút kém, còn tội lỗi thì đầy dãy tràn trẻ. Ấy là số phận kẻ ở ngoài thế gian. Còn chí 


3 


như kẻ ở trong nhà Đ.C.T., thì như ở trong đồn cao thành vững, khỏi nhiều nỗi cheo leo. Vốn ma quỷ 
xác thịt thì hằng theo mình luôn không rời khỏi đâu; song le ở trong nhà Đ.C.T. thì có nhiều luật phép 
làm như day như khớp mà hò mà cầm xác thịt lại; còn ma quỷ thì xem ra như chó kia đã tróng, nó chỉ 
sửa chỉ tru mà thôi, nó có cắn được thì là cắn mấy người vô ý hay là liều mình lại gần đó mà thôi. 


Ấy con xem kẻ ở nhà Đ.C.T. thì phước lộc ngần nào; khi sống được phước hơn người thế gian bội 
phần. Ai nói cho xiết đến giờ lâm chung thì người thế gian áy náy âu lo là thể nào! Kẻ thì lo đến 
chồng, người thì lo đến vợ, lo đến cửa nhà con cái, lo mình chết rồi cơ nghiệp \ để lại cho ai, nợ nần ai 
trả ai đòi, vợ con ai nuôi ai dưỡng, nhắm mắt lại, xác ai chôn, hồn ai liệu, ai cầu hồn gởi lễ, ai xủi mã 
đắp mồ, cùng lo tưởng những điều khác như vậy. Đang khi lo bảy lo ba thể ấ Ấy, thì lòng trí đâu an mà 
lo phần Còn kẻ ở nhà Đ.C.T. thì tay sạch làu làu. lòng trong vặc vặc, sông chẳng dính bén của 
trần, thì chết cũng cam mình trần thân trụi. Còn phần hồn thì hỉ hoan vui vẻ vì công phước đã thâu tích 
bay lâu, vui lòng mà trút linh hồn đang khi mọi ket trong nhà đứng xung quanh giúp lời cầu nguyện. 
Cầu nguyện khi ấy, lại còn cầu nguyện thường ngày, cho nên dầu có qua lửa luyện tội cũng trông mau 
ra khỏi mà về thiên đàng hưởng phước trọng vô cùng. 


Ông t thánh Bênadô suy đến mọi phước lộc trước sau kẻ ở nhà Ð.C.T. được hưởng, thì tóm lại một câu 
mà rằng: “sống càng sạch, ngã ít khi, ngã mau chỗi day bước đi chững chàng; ơn nhuần nghỉ khỏe chết 
an, luyện càng mau sạch, chêt càng hưởng cao”. 


Vua thánh David suy đến phước lộc kẻ ở trong nhà Chúa thì kết một câu mà rằng: Ở trong sân nhà 
Chúa một ngày, thì tôt hơn muôn vàn ngày, tôi thà làm người rốt hèn ở trong nhà Chúa tôi, chăng thà ở 
trong nhà kẻ có tội. 


Suy các điều trước này thì roc biết con muốn ở nhà Đ.C.T. thì có phước lộc là dường nào. 


ĐOẠN THỨ II 

CON MUỒN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, ÁY LÀ DẦU TRÔNG CẬY CON VÀO SỎ KẺ LÀNH. 

Ở con, nếu con thật lòng ái mộ ở nhà Đ.C.T. thì con nên mừng lắm, vì như lời nhiều đắng thánh đã 
dạy, đó là dầu Chúa đã chọn mà lên nước thiên đàng, thwo như lời Chúa đã phán hứa răng: Bát kỳ ai, 


đã bỏ cửa nhà, an hem, chị em, cha mẹ, vợ chông, con cái, ruông trưa vì danh Tao, thì sẽ lãnh bằng 
trăm và sẽ được sóng đời đời. 


Theo lời ấy thì đã rõ kẻ sẵn lòng bỏ cuộc đời cho đặng tu trong nhà Đ.C.T., thì sau sẽ đặng thưởng ban 
bội hậu đời nầy và đời sau, mà đời sau, đặng sóng thanh nhàn đời đời. Nơi khác có lời Ð. C. T.phán 
cùng các tông đồ rằng: Tuo phán thật cùng chúng bay: Bay đã bỏ mọi sự mà theo Tao, thì ngày sau 
ngươi sẽ ngôi trên mười hai tòa mà đoán xét mười hai dòng lsarae.. cứ theo lời thánh đã giải,thì câu 
này chẳng phải chỉ về 12 thánh Tông. đồ và 12 dòng dân Isarae mà thôi;song chỉ về mọi người trong 
thiên hạ thảy thảy. Vậy lời Chúa phán tằng:Tao phán thật cùng chúng bay, thì Chúa có ý bảo cho ta tin 
chắc chắn những kẻ sẵn lòng bỏ mọi sự mà theo đàng trọn lành thì ngày sa vào kẻ lành ngồi trên tòa 
sáng láng mà phán xét mọi dân thiên hạ; như lời Kinh thánh rằng:Những kẻ ấy sẽ phán xét mọi nước 
và quản trị mọi dân. 


Ông thánh Lorensô Justino cũng dạy đều ấy mà rằng: Kẻ nào được ơn kêu gọi vào hội kẻ lành, 
nghĩa là kẻ ở nhà Ð. C. T., thì hãy vững lòng trong cậy sau khi đã đi qua khỏi chôn khách đày đời nây 
rồi, thì sẽ vào thành Giêrusalem trên trời: vì chưng sự vào hội cùng anh em (chị em) như vậy, thì là 
dấu Chúa đã chọn vào nước thiên đàng. 

Trong sách Giảng, một đắng nhơn đức : thông thái kia đã làm, có một câu rằng : kẻ chết trong 
nhà Ð.C.T. thì khó mà sa hỏa ngục, có khi chẳng hê sa hỏa ngục, vì chưng kẻ Đ.C.T chăng định vào 
nước thiên đàng, thì khó mà ở trong nhà Đ.C.T. bên đỗ cho đến chết. 

Trong hạnh ông thánh Arseniô có chép rằng: Khi người cầu nguyện cùng Chúa rằng: Lạy Chúa xin 
hãy tỏ cho tôi biết, tôi phải đi đàng nào cho được rồi, thì nghe tiếng phán lại rằng: Hỡi Arseniô, mẫy 
hãy khuất thân lìa thế thì mầy sẽ được rỗi. Vì vậy người bỏ thế gian, lên rừng tu thân cho đến chết. 


4 


Đời nay Hội Thánh chẳng còn có kẻ đi ẩn tu một mình trên núi như xưa; song có các nhà trường Hội 
Thánh, các nhà dòng, nhà phước cũng là nơi khuất tịch ân ánh tu than; cho nên kẻ vào ân tu đó, thì 
cũng như các thành đi tu rừng đời xưa. Vì vậy cũng hưởng nhờ được nhiều ơn Chúa như các thánh tu 
rừng, cho nên cũng được đầu ngày sau sẽ được lên thiên đàng”. 


Con suy mọi lời trước sau như vậy, thì con nên kết lại rằng: Chẳng có đàng nào chắc chắn dễ dàng cho 
bằng vào nhà Ð.C.T. Đã được Chúa gọi vào đó thì đã gần như vào nhà tập cho đặng vào nước thiên 
đàng, như thuyền kia đã gặp nước được gió, mà chạy mát mái xuôi buồm thắng về quê, chăng có sự gì 
ngăn trở. Sự ngăn trở người ta lên thiên đàng, là sự phú quí, vinh ba, sắc dục, ấy là ba mối rất hiếm ma 
qui dụng mà câu người ta cùng kéo người ta xuống hỏa ngục. Mà kẻ ở nhà Ð. Œ.T thì dứt tình cho khỏi 
ba điều á ấy, cho nên đã dứt sự ngăn trở kẻo vào nước thiên đàng. Bởi vậy nói rằng kẻ ấy có dấu chắc sẽ 
đặng rỗi, cũng không có lạ gì. Ví như vua kia chiêu binh giao chiến cùng kẻ nghịch, bên vua thì có dư 
tỉnh binh thiết khí hăn hoi, đồn trong lũy ngoài kiên cố; còn bên quân giặc tuy đông mà khí giái cũng 
không, đồn lũy nõ có, thì dấu chắc vua sẽ đặng trận chăng sai. Nay kẻ vào nhà Ð.C.T. cho đặng giao 
chiến cùng ma qui, thì như vào trong đồn rât vững, luật phép cùng làm việc lành hằng ngày là khí giái 
rất tốt; còn ma qui thì có ba khí giái rất mạnh là phú quí, vinh ba, sắc dục; mà ba món ây thì kẻ ở nhà 
. đã thâu đoạt mà giày đạp dưới chơn rồi, nên ma qui đã thất thế không biết lấy chỉ mà cự lại. 
ló là dầu chắc kẻ ở nhà Đ.C.T. sẽ đặng trận chẳng sai; ấy là có dấu sẽ toàn công thắng trận mà 
khởi hoàn về trời. Vì vậy ông thánh Bênadô nói kẻ ở nhà Đ.C.T. dầu còn ở thế gian, song là người 
thuộc về trời vì đã có dấu sau sẽ về trời. Ông thánh Bonaventura suy vậy thì khuyên người ta vào dòng 
mà răng: anh em hãy đua nhau vội vã chạy vào những thành có nơi núp ân, là các nhà dòng để cho anh 
em đặng ăn năn đền bồi vì lỗi xưa đã phạm và được thêm ơn Chúa trong buôi bây giờ cùng đặng vững 
lòng trông đợi sự vinh phước đời sau. Vậy ở con, con hãy khát khao cho đặng ơn ở nhà Đ.C.T., thì có 
dâu chắc con sẽ hưởng phước đời đời trên cõi thọ. 


ĐOẠN THỨ IV. 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ PHẢI SUY TRƯỚC LIỆU SAU. 


Đã hay rằng ở trong nhà Ð.C.T. là sự tốt lành, là điều phước lộc; song đừng thấy phước mà vội ưng, 
chớ răng lành mà gập tính. Trong sách Evang dcg phán ví dụ về người kia toan xây tháp, vua nọ tính 
giao chỉnh: Trước phải ngồi trù sở phí tôn bao nhiêu, kẻo xây bắt thành bỏ giở nửa chừng, thiên hạ 
thêm đàm tiểu. Vua nọ tính cất binh đi đánh giặc cùng kẻ thù, trước phải tính toan cơ đồ binh khí, coi 
thử có cự nồi hay chăng, kẻo một mau khi đã khi chiến giao công, mà phải lai hằng đầu phục. Nay việc 
vào nhà Đ.C.T. cũng vậy, phải suy trước lượng sau đừng vội toan gấp tính. Ông thánh Beenadô dạy về 
sự ấy mà rằng: con chớ làm hốp tốp vội vã, hãy suy nghĩ lâu dài xem xét kỹ lưỡng: Điều con toan là 
điều trọng hệ, nên phải suy nghĩ kĩ càng tính bàn cần thận. Luận dtrong việc đời mà coi, hễ việc gì 
càng trọng hệ, thì càng phải gia tâm bàn liệu tính toán, ví dụ như việc lo đôi kiếm bạn thì chẳng phải 
thây sắc mà mơ hay là thấy tài mà mợt; một phải tính coi thử có xứng bạn cân đôi, có vừa trang hạp 
lứa chăng, thì mới cậy người làm môi manh cho hai đàng hiệp vây đôi bạn. Nay con muốn vào nhà 
Chúa, ấy cũng là đưa linh hồn vào gá ngãi thiêng liêng cùng Chúa Kirixitô, thì con cũng phải dò ý 
Người có thuận chăng, lại con có ở trọn kiếp với Người chăng. Khi đã suy trước xét sau, mà hiểu ý 
Người muốn, mà mình cũng có đành thì phải liệu chớ kh giả lơ, kẻo xem ra như đoạn tình Chúa. Vì 
chưng kẻ đã hiểu ý Chúa muốn cho mình ở bậc nào, mà không chọn bậc â ấy, thì đi đàng trái ý Chúa mà 
chớ. Có hiểu ví dụ trong sách Evang tỏ đành rằng Chúa định cho người ta ở đời có nhiều bâc, bậc nào 
theo bậc nấy mà lo phần rỗi linh hòn. Như ví dụ Đ.C.G phán về những đầy tớ lãnh bạc mà đi buôn: Kẻ 
thì lãnh năm nén, người thì lãnh hai nén, kẻ lại lãnh một nén. Ông thánh Thôma giải ví dụ ấy rằng: 
Nén bạc Chúa phân làm ba hạng vì đô hội ở đời ra được làm ba bậc; bậc thượng; bậc trung và bậc hạ, 
ai muốn ở bậc nào thì phải dò hỏi ý Chúa phát cho mình và suy lực mình coi thử: Nếu hiểu ý Chúa 
phát cho mình có hai nén bạc mà thôi, mà muôn buôn to bán nậy, thì bât kham; nhược băng đã hiệu ý 
Chúa phát cho mình năm nén thì phải tùy vôn mà sinh lời; muôn sinh lời như kẻ lãnh hai nén mà thôi, 
thì cũng không đáng. Vì vậy trong thơ ông thánh Phaolồ gởi cho bổn đạo thành Êphêsô có lời rằng: 


“Thầy lấy danh Chúa mà nài xin anh em hãy ăn ở cho xứng theo đàng Chúa đã kêu gọi anh em”. Lời 
ấy đủ tỏ Chúa có định cho mỗi người ở mỗi bậc mà ai nấy phải cứ bậc mình mà nên thánh. 

Vậy ở con, con có muốn nên thành trong bậc kẻ ở nhà Đ.C.T. chăng? Lòng con có hướng chìu về đàng. 
nầy chăng? Nếu con đã có ý lành mà muôn đi đàng này, thì cũng là một dâu Chúa muôn cho cởn nhà 
Đ.C.T., vì chưng muốn sự lành vì ý lành, ấy là dấu bởi Chúa sáng soi; như lời Kinh Thánh rằng: những 
ơn tốt lành cực hảo thì bởi trời mà xuống cùng bởi Cha cả sáng soi. Mà lòng muốn sự sự lành bởi ý 
lành, ấy cũng là một tin Cha cả bởi trời đã sáng soi. Vậy khi con thấy mình có lòng thể ấy thì con hãy 
nguyện ơn trên cùng dùng mọi phương thể ấy thì con hãy nguyện ơn trên cùng dùng mọi phương thế 
cho rõ thánh ý Chúa mà theo. Khi đã dùng mọi phương thê cho đặng rõ thánh ý Ð.C.T. rôi, thì phải kíp 
toan đừng. dần dà năm kia tháng nọ, vì ơn Chúa đã thoáng qua mà không biết còn ghé lại chăng. Sách 
Sám Truyền và lời các thánh đều dạy như vậy. trong Evang có tích hai người được ơn Chúa gọi; song 
còn muốn lần nữa, một người thì xin về cho cha mới qua đời, kẻ khác thì xin về xếp đặt việc cửa nhà 
đã, nhưng Đ.C.G chăng cho, một dạy phải theo Người mà thôi. Trong Kinh Thánh có lời Chúa phán 
rằng: Tao đã gọi, mà bay đã từ chối, Tao đã giơ tay mà không ai ngó lại, ý Tao định liệu mà bay đã 
khinh chê, ... thì khi bay phải hư mất, Tao cũng sẽ nhạo cười mà chớ. 

Ông thánh Bênadô nói rằng: Khi con đã rõ tiếng Chúa gọi mà chẳng còn nghỉ nan, thì cần phải bàn lui 
bán tới. ông thành Laurensô Justinô lại rằng: Kẻ có ơn kêu gọi vào dòng mà kiều phải mất thì cũng dễ 
mà loại ra khỏi thành Giêrusalem trên trời. Các thánh khác cũng đều rập một ý mà dạy như vậy. Vậy 
con muốn vào nhà Đ.C.T. thì phải suy trước lường sau chp kỹ; mà khi đã rõ thánh ý sở định, thì hãy 
kíp liệu chớ đề rày mau, kẻo như lời ông thành Gioang Kim khâu rằng: Nếu con phải chết khi chưa kịp 
lo, thì sự thiệt hại ất khôn phương bồi lại. 


ĐOẠN THỨ V 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC Chúa TRỜI, THÌ PHẢI MUÓN VÌ Ý LÀNH Ý TÓT. 


Trước này đã nói rằng: Khi con muốn ở nhà Đ.C.T. vì ý lành, thì là dấu có lẽ mà tin Chúa đã định cho 
con ở bậc Ấy. Vì chưng như lời ông thành Aucuxitinh đã dạy: Nếu chẳng có Sức Chúa thúc giục bề 
trong, thì chẳng có lẽ có ý lành mà muốn sự làm vậy đâu. Các đắng dẫn đàng rỗi linh hồn cũng đều 
dạy răng: Khi ai có những ý lành mà muốn sự lành như vậy, thì không kẽ bỏ thế gian, hay là bởi ma 
qui, hoặc bởi xác thịt xui giục điều ấy đâu. Ông thánh Thôma cũng dạy chắc chắn mà rằng: “Cho dầu 
ma qui có muộn hình ảnh Thiên Thần sáng láng bày ý tốt mà giấu che ý độc, cho đặng xui ta vào nhà 
Đ.C.T., nếu ta theo thì cũng không hiểm nghèo chỉ: Vì ta theo thì là theo sự tốt cùng vì ý tốt; còn sự 
xấu nó còn giấu, đến khi nó bày ra, ta cứ tỉnh thức mà chống trả với nó thì thôi”. 


Nay con còn phải biết ý tốt lành là làm sao và là điều cần cho đặng ở nhà Đ.C.T. là thể nào. 


1. Có ý tốt lành là có ý cho sáng danh Chúa cùng làm ích cho phân linh hồn, chăng phải cầu danh cho 
mình hay là tìm ích lợi chỉ cho phân xác. Vậy kẻ đi nhà trường Hội Thánh đê học tập mai sau được 
Chúa chọn mà giúp việc Hội Thánh như vì thấy ở nhà trường cũng sướng cũng vui, sau làm thầy 
cả thiên hạ cung kính vì tôn trọng, thì ấy là ý không lành; kẻ vào nhà dòng nhà phước cho đặng lánh 
khỏi gương xấu thế gian, cho đặng làm tôi Chúa cho đễ, thì ấ ấy là ý lành: còn kẻ vào đó có ý cho đặng 
thế gian khen ngợi là người nhơn đức, cho thiên hạ xưng là thầy nọ thầy kia, thì â ấy là ý không tốt. Kẻ 
vào nhà Ð.C.T. cho đặng tu thân khắc kỷ, cho đặng đền tội lập công, thì ây là có ý tốt; còn kẻ vào đó vì 
cô thân thất thế chăng biết nhờ ai, thân bệnh gia bần làm ăn không nồi, thì ấy là ý chẳng lành. 


Thuở xưa có một người thông lý luật muốn theo Ð.C.G mà thưa Người rằng: Lạy Thầy, Thầy đi đâu, 
tôi cũng xin theo Thầy đó. Xét lời nói, ai mà chẳng khen người ấy, song Ð. €.G nói lơ chăng muốn cho 
người ây theo, vì Chúa thấu biết mọi sự, thì đã rõ biết người ấy không có ý tốt mà theo, nên Chúa đã từ 
rãy. Có khi người ấy muốn theo cho đặng học sự thông minh với Người, hay là cho đặng xem phép lạ 
Người làm, hoặc cho đặng tiếng là môn đệ đẳng thiên hạ kính tôn, hay là có ý hèn nào khác Chúa đã rõ 
thâu. 

Vậy ai muốn vào nhà Đ.C.T. thì phải đứt cho khỏi các ý trái làm vậy. Có khi con hỏi rằng: vậy thì giả 
như ai đã có ý hèn như vậy mà vào nhà Đ.C.T. lỡ rồi thì làm sao? Thưa những kẻ ấy hãy nghe lời ông 


6 


thánh Aucuxitinh dạy rằng: Nếu con đã chăng có ơn kêu gọi, thì con hãy làm cho có. Câu ấy chỉ nghĩa 
là: nếu ban đầu con theo ý hèn chẳng phải bởi tiêng Chúa mà vào một bậc nào, thì con nên sợ Chúa 
chăng chọn con ở bậc â ấy; song khi con đã vào rồi mới hiểu ý mình khi trước không tốt, thì con hãy ăn 
năn về sự ấy và sửa ý mình lại cùng ra sức làm mọi việc làm cho hẳn hoi theo như ý lành đã chỉ, thì 
chắc Đ.C.T. là Cha nhơn lành sẽ tha thứ tiền khiên và dành cho con ở bậc á Ấy mà làm sáng danh Chúa 
cùng lo phần rỗi: .vì chưng Chúa lòng lành vô cùng, hay thương vô lượng, chẳng muốn cho ai phải hư 
mất và hằng muốn những sự trọn lanh cực hảo, lại có phép làm cho hoàn đá trở nên con cái ông 
Abraham thì cũng làm được cho mọi người nên kẻ Chúa chọn. 


Ấy muốn ở nhà Ð.C.T. thì phải có ý ngay lành, rủi không có trước thì hãy sửa lại cho có sau. 


2. Vì chưng ý lành là iều rất cần thiết cho đặng làm nên mọi sự lành, thì lại cần cho đặng ở nhà 
Đ.C.T. Vốn kẻ ở nhà Ð.C.T. thì hằng phải sông vì Đ.C.T. và làm mọi việc theo thánh ý dtc định. 
Trong Evang Ð.C.G đã phán rằng: Ai chăng hiệp cùng Tao thì ấy là nghịch cùng Tao; ai chẳng thâu 
góp cùng Tao thì ấy là bươi banh của Tao. Lời ấy cũng chỉ kẻ chẳng hiệp một ý như Đ.C.G mà làm 
mọi việc lành mà thu nhơn tích đức, thì chẳng thâu góp đặng nhơn đức nào, một bươi banh ra mà chớ. 


Có lời ÐĐ.C.G phán rằng: Nếu con mắt mày sagns, thì cả xác mâẫy cũng sáng; bằng con mắt mây tối, thì 
cả xác mẫy cũng Các thánh đều giải con mắt là chỉ ý trong lòng người ta: Nếu người ta có ý 
lành, thì việc người ta làm mới nên lành; nhước bằng người ta có ý xấu mà làm việc gì, dầu việc ấy 
vốn là việc lành, thì cũng hư mà chớ. 


Vậy con muốn ở nhà Ð.C.T. thì tiên vàn con hãy có ý lành: Ý lành phải có trước khi vào, đang khi vào, 
và ý lành hằng phải ở với con luôn. Bằng không thì con ở nhà Chúa với anh em cũng như đê kia lộn 
với đoàn chiên vậy. 

Vì vậy trong luật dòng ông thánh Bênadictô dạy phải hỏi xem kẻ xin vào có thật lòng tìm kiếm Ð.C.T. 
chăng? Có lo lắng làm mọi việc Chúa, vâng lời chịu lụy cùng sẵn lòng chịu mọi điều sỉ nhục chăng? 
Vậy ai vào dòng có ý tìm chỉ, mà chẳng tìm Đ.C.T. cùng tìm làm mọi việc theo ý Chúa theo ý bề trên, 
thì chăng nên nhận kẻ ấ ấy vào dòng. 


Ấy ý lành phải có cho đặng vào nhà Ð.C.T. thì như vậy, con hãy suy ví dụ Ð.C.G đã phán trong Evang 
về 10 người trinh nữ soạn đèn mà đi rước bạn lành; song khi bạn đến thì chỉ có năm người được vào 
với bạn mà thôi, vì sắm đèn cùng sắm dầu sẵn, cho nên thắp đèn thì đèn đỏ, bèn cầm đèn mà đi theo 
bạn. Còn năm người kia có đèn mà chẳng có dầu, thì người bạn đã đi hoánh mắt rồi, cửa đã đóng lại 
rồi theo không kịp, nên chẳng vào đặng nơi vui vẻ cùng bạn. 


Mười trinh nữ ấy là chỉ kẻ muốn vào nhà Đ.C.T. mà tu thân; song có kẻ đem cả đèn cả dầu đi theo, 
nghĩa là dâng mình vào đó mà có ý lành nữa; còn kẻ khác thì na xá vào đó, song ý lành chẳng có, ấy là 
như đèn mà chẳng có dầu, cho nên thắp không đỏ. Hai thứ người ấy, ai vào nhà Đ.C.T. được ai không, 
thì con đã rõ. 


Vậy nay con muốn vào nhà Ð.C.T. thì hãy chủ ý lành, ắt việc con làm mời nên lành và con sẽ gặp 
nhiêu sự lành trong nhà Đ.C.T., cùng sẽ đặng vào nhà thiêng đàng mà hưởng tiệc thanh nhàn cùng bạn 
linh hôn con, là Ð.C.G Kirixitô là Chúa chúng tôi. 


ĐOẠN THỨ VI. 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, HÃY BÀN HỎI CÙNG NGƯỜI KHÔN NGOAN. 


Dẫu ý lành là sự rất cần cùng là dấu tốt rất chắc con được vào nhà Đ.C.T., đàng khác con cũng có tài 
năng sức lực theo phận sự con sẽ làm trong nhà Đ.C.T.. Song con cũng còn chưa nên từ quyêt một 
mình trong việc trọng h vì chưng người ta xét đoán việc riêng mình nhiều khi cũng lầm, nình ngờ 
là ý Chúa soi sáng vẽ bày, mà có khi là ma qui phinh phờ mình. Vì vậy ông thánh Phaolồ rằng: Anh 
em chớ vội tin theo sự ước tưởng trong mình, một phải xét coi thử điều ấy có phải bởi Chúa chăng. Mà 
cho đặng xét điều ấy thì một mình không xong. Bởi đó xưa, ông thánh Tbia trôi phú cùng con mình mà 
rằng: con hãy bàn hỏi cùng người khôn ngoan. 


Thật con có lòng tốt mà muốn vào nhà Đức Chúa Trời, ắt là con chăng dám sự quyết một mình, cùng 
chăng đi tỏ cho người nọ kẻ kia vô lôi; một tìm người khôn ngoan nhơn đức đáng tin cậy mà bàn giùm 
việc với con mà thôi. 

Vì vậy trong sách Gương Phúc có dạy con mà rằng: chẳng phải bạ ai con cũng nên tỏ lòng con ra đâu; 
song con hãy bàn việc con với người khôn ngoan có lòng giái sợ Ð.C.T. 


Ong thánh Antôn cũng dạy điều ấy mà rằng: “cho đặng đi đàng nhơn đức trọn lành, thì chăng có nhơn 
đức nào cần và có sức dẫn đàng cho ta, cho bằng đức khôn ngoan và lòng cần mật”. Đức khôn ngoan 
thì đạy ta bàn hỏi với người khôn ngoan; còn lòng cẩn mật thì dạy ta giữ miệng đừng bạ ai cũng tỏ ra 
cho nấy. Điều ấy tỏ ra người nhẹ dạ hay là khoe khoang, cả hau không hay, lại nhiều khi cũng làm cho 
hư việc. 


Vậy bàn hỏi với người khôn ngoan thì trước hết phải kẻ cha linh hồn, vì chẳng ai rõ được việc trong 
linh hồn con bằng cha linh hồn con, cho nên chăng ai bàn được với con cho khôn ngoan cho bằng cha 
linh hồn. Bởi đó ô ông Cassianô nói rằng: “Ta hằng phải siêng năng chạy đến cùng bề trên cùng cha linh 
hồn, trong linh hồn ta có việc gì thì tỏ cho người hay, đề nhờ người dắt dìu giúp đỡ". Nếu phải bàn hỏi 
với cha linh hồn trong mọi việc khác thì huồng nữa là việc chọn một đắng bậc mà ở cho đến trọn đời. 


Vậy nếu con muốn ở nhà Đ.C.T. thì phải bàn với cha linh hồn, phải tỏ ra cho người hay tâm tình ýtứ 
con; con muốn ở nhà Đ.C.T. vì ý nào, vì muốn tìm đàng nhơn đức trọn lành, muôn lo phần rỗi cho 
chắc chắn hơn, hay là vì ý hèn nào về phần xác. Có khi con cũng nói con muốn đi đàng trọn lành; song 
thật là có điều phiên gì trong gai sự. Ở con, nhiều lần hắn có như vậy, song có khi đó cũng là một dịp 
Chúa dùng cho đặng kêu gọi con, nên con chớ có hỗ người tỏ sự ấy ra cùng cha linh hồn. có nhiều kẻ 
vào xin theo đạo, vốn chẳng phải vì hiểu đạo là đàng chơn chính, cho nên muốn theo song nguyên cớ 
là vì bị kiện cáo ức tình hay là vì ngặt nghèo trong gia thế. Vậy những kẻ ấy phải bỏ đi, đừng cho nó 
theo đạo sao? Nay việc con muốn vào nhà Đ.C.T. cũng vậy, song con chớ ngại, hãy lấy tình thật mà tỏ 
ra cho cha linh hồn, người sẽ xem xét cùng vẽ vời con đặng sửa ý sửa lòng chỉ chính dinhd mà vào nhà 
Đ.C.T. Nhược bằng người xét mọi sự trước sau trong ngoài mà đoán cho con vào nhà Đ.C.T. không 
được, thì con cũng hãy an lòng ở thế mà giữ đạo cho nên. 


Ấy là lề các thánh xưa nay đều dạy như vậy, neen con hãy tuân cứ mới khỏi nghỉ nan; bằng không, ất 
sẽ lâm cheo leo nhiều nỗi. Như có lời trong sách một đắng khôn ngoan kia dạy rằng: “Bậc ở nhà 
Đ.C.T. vì là bậc trọn lành nhứt hảo, nên chăng những ph ải có tài có đức ơn trên ban cho và tài cán tự 
nhiên cùng tánh hay hướng chiều về sự ấy; mà lại còn phải có ơn trên sáng soi chỉ dẫn; mà cho đặng 
điều á ay thì cần phải có đắng khôn ngoan nhơn đức bàn bạc vẽ bày cho, mới biết chắc đủ được. bằng ơn 
kêu gọi còn mù mờ chưa rõ mà tự quyết một điều can hệ cho cả đời mình như vậy, thì có lẽ sau sẽ sinh 
nhiều sự dữ cùng gương xấu mà chớ” (Schram). Ấy vậy trước khi con vào nhà Ð.C.T. thì hãy bàn hỏi 
cha linh hồn trước đã thì mới nên dễ an lòng. 


Bây giờ có khi con nói rằng: Trong việc này có phải bàn hỏi cùng theo ý cha mẹ bà con chăng? Vốn 
trong mọi việc con cải phải bàn hỏi cha mẹ và vâng theo ý người sở định; song trong việc vào nhà 
Đ.C.T. thì thường cha mẹ hay bàn sai, bởi có kẻ vì tình nịch ái, nên chăng cứ lẽ đạo mà bàn, một theo 
ý hèn xác thịt mà cản hay là khuyên con về đàng â ấy. Vì vậy trong thơ ông thánh Hirênimô gởi cho 
giám mục Heliođorô có lời rằng: Dẫu cha ra nằm giữa cửa, thì ì cũng đạp trên mình cha mà đi vào dòng, 
cứ ráo nước mắt mà chạy mau vào cờ thánh giá; trong việc nầy phải ở độc ác với cha mẹ, thì mới gọi 
rằng hiếu thảo mà chớ. Nhiều lần cha mẹ vì thương tiếc con, nên muốn cằm con lại ở nhà hay là muôn 
lo cho con kết bạn cùng nhà nọ nhà kia mà quên rằng vâng thánh ý Đ.C.T. Hoặc có kẻ vì lòng nhơn 
đức bất tiện, hoặc vì nhà khó con đông, thì muốn ép con đi nhà dòng nhà phúc cho rảnh bớt một tay, 
mà có khi ý con không muốn. Vì vậy trong việc vào nhà Đ.C.T. cũng phải trình cho cha mẹ hay; song 
thường chăng nên theo ý cha mẹ, chính đẳng con phải bàn và phải vâng lời trong việc này là cha linh 
hồn con, người là như thiên thần Raphael dẫn đàng chỉ lỗi cho con, con hãy vâng theo thì trông khỏi 
lạc và được an trong lòng. 


ĐOẠN THỨ VII 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÃY XIN ƠN TRÊN SOI TRÍ MỞ LÒNG. 
§ 


Trước này đã nói rằng: Con muốn ở nhà Đ.C.T., thì hãy bàn hỏi cha linh hồn; song con phải biết khi 
con mới thưa sự ấy với người, người chăng trả lời ất tức thì cho con đâu, người một dạy con đọc kinh 
cầu nguyện và xét lại cho chín chắn đã, sau ngưới mới dám quyết định cho con. Vậy nay ta cũng dạy 
con về sự ây là con muốn vào nhà Đ.C.T., thì phải cầu nguyện cùng Chúa cho sốt săng, xin Chúa soi 
sáng chỉ dẫn cho con đặng biết đàng nào mà tính: Vì chưng nêu trong mọi sự nghỉ nan bối rồi, đều thì 
phải chạy đến cùng Đ.C-T., thì huống là trong việc chọn một đắng bậc mà ở cho. đến trọn đời. xưa Vua 
thánh Đavid khen phước lộc kẻ ở trong nhà Ð.C.T. đoạn thì nguyện cùng Ð.C.T. rằng: Lạy Chúa phép 
tắc, xin hãy nhậm lời tôi nguyện. Lạy Chúa là Chúa Giacob, xin hãy lăng tai mà nghe tiếng tôi xin. 
Cách người nói rằng: dẫu tôi biết ở nhà Chúa thì rất nên phước lộc, dẫu linh hồn tôi khao khát mòn hao 
vì ước ao ở nhà Chúa, song tôi chẳng dám tự đắc tự nguyện, một xin Chúa dạy vẽ cho tôi mà thôi. 
Trong các bài ca vịnh vua thánh ấy đã đặt, thì cũng có nhiều lần người xin Chúa dẫn đàng chỉ lỗi cho 
người. 


Vua Giosaphat xưa khi thấy mình phải giặc vây tư bề, thì nguyện cùng Chúa rằng: chúng tôi chẳng 
biết làm chỉ, thì chỉ còn một điều, là chúng tôi ngửa mắt lên cùng Chúa. Vậy khi ta toan chọn một bậc 
nào, thì phải nguyện cùng Chúa như vậy: chúng ta chẳng biết toan liệu làm sao, phải chạt đến cùng 
Chúa khai quang cho, thì mời an bề sở định. 


Trong sách thầy Schram về dòng ông thành Bênêđitô đã dọn có lời rằng: “Kẻ muốn vào dòng thì cha 
linh hồn phải dạy nó siêng năng ân cân xưng tôi chịu lễ và đọc kinh cầu nguyện cho đặng xét nó coi 
thử”. Các cách dẫn đàng rồi linh hồn, thảy dạy như vậy. 


Khi ta lấy lòng sót sắng làm việc lành phước đức và đọc kinh cầu nguyện xin Chúa giúp ta một việc gì, 
sau dầu ta có sai lầm, thì Chúa cũng chẳng bắt lỗi ta, vì ta đã bàn hỏi với Chúa rồi. Song nếu như ta tự 
quyết mà làm chẳng đọc kinh cầu nguyện trước, sau có sai lỗi thì sự ấy tại ta mà chớ. 


Ta hãy xem các dân ngoại khi nó toan làm việc gì trọng hệ, thì nó quen bàn hỏi bới bụt thần hay là coi 
bói coi quẻ cho biết mình phải làm thê nào, như có lời quân tử Apolloniô thuật rằng: khhi xưa ai đến 
cùng bụt thì nguyện rằng: Lạy các bụt m sự gì xứng hạp cho tôi thì xin các bụt hãy ban. Ấy dân ngoại 
giáo còn biết khân nguyện cùng bụt thần sói trá ban cho nó những sự vừa hạp đắng bậc nó; mà ta là kẻ 
đã biết cùng tin thật vững vàng Đ.C.T. là đắng an bài định hiệu mọi sự cho mọi loài, dẫu các thiên thần 
phẩm Xêraphim trên trời, dẫu loài côn trùng hèn mọn dưới đất, thì ta cũng tin có phép Chúa an bài 
phân địn vạy, lẽ nào mà ta chăng chạy đến cùng Chúa khai quang cho ta đặng biết ý Người có muốn 
cho ta vào tu thân trong nhà Ð.C.T. chăng. 


Vậy khi con có lòng sở mộ vào nhà Ð.C.T. mà con chưa rõ ý Chúa làm sao, con hãy lấy lòng sốt sắng 
đọc kinh cầu nguyện cùng gia thêm việc lành phước đức, như ăn chay lần hột, xưng tội chịu lễ mà xin 
ơn Chúa soi sáng cho con đặng rõ ý Người. 


Con cũng hãy cầu nguyện cùng Đ.Bà là mẹ hay chỉ bảo đàng lành, và ông thánh Giuse, là hai đắng hay 
chỉ dẫn cho người ta đặng biết đắng bậc nào mà chọn. 


Con lại phải nguyện cùng thiên thần hộ thủ và thánh bổn mạng con cầu bàu cho con đặng biết chính 
đàng con phải theo mà lo phần rỗi linh hồn con, vì từ thuở bình sinh thì hai đắng ấy hằng xem sóc con 
cách riêng, thì rầy cũng hãy bàn liệu cùng hai Đắng ấy cách riêng để giúp con đặng chọn cho nhằm 
đắng bậc Chúa đã định cho con. Như vậy thì con sẽ lại đặng ở xứng đáng đẳng bậc con chọn, hầu đáng 
lãnh phần phước Chúa dành để cho con trên trời. 


Ấy sự con muốn ở nhà Đ.C.T. thì phải đọc kinh cầu nguyện cho biết thánh ý Đ.C.T. như vậy. 

ĐOẠN THỨ VIII 

CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ PHẢI QUYẾT MỘT LÒNG CHỚ HÈ LO RA. 

Có lời Ð.C.G phán rằng: ai đã tra tay cầm cày mà còn quày mặt ngó lại thì chẳng xứng đáng nước 
Đ.C.T. Ở con, câu ây Chúa có ý dạy con cho b Hễ đã muốn bỏ thê gian cho đặng vào nhà Đ.C.T., 
thì phải quyết một lòng đi tới, đừng ngó lui cuộc đời làm chỉ. Dầu ma qui bày ra những cuộc vui chơi 
sung sướng trước mặt con, làm cho con chia lòng, thì con cũng chớ thèm ngó lại. Con hãy nói với nó 


rằng: Thế gian này sẽ chóng qua làm một cùng sự sang trọng nó; tiền tài nó sẽ hư mắt làm một với nó. 
9 


Có lời ông trong kinh thánh rằng: Con đến cùng Chúa thì chớ khá hai lòng. Vậy con đã tìm đến cùng 
Chúa ở trong nhà Ð.C.T., mà còn lo ra về thế gian, thì ấy thật là hai lòng mà chớ. Khi ai đã tra tay làm 
việc gì mà còn chia lòng đến việc khác, thì việc làm đó cũng lơi loai, chăng làm cho chí thú 
lẽ ấy kẻ ở nhà Ð.C.T. mà còn đê trí lo ra việc ngoài thì ở nhà Đ.C.T. chẳng vững đâu: kẻ ây đễ mà sa 
chước cám dỗ, vì chăng quyết chí một bề, như thuyền kia không lái, chạy vất vơ giữa vời, gió nào thôi 
mạnh thì chạy theo gió ấy, như vậy sao cho vững một bề, sao cho an một chỗ? Ở con, con đã ra khỏi 
thế gian mà vào nhà Đ,C.T., thì con hãy nghe lời Chúa bảo con như thiên thần bảo ô ông Lót xưa rằng: 
Mày hãy giữ mình đừng ngó lại đàng sau, cũng đừng ngó xung quanh, một hãy thăng lên núi để cho 
mây đặng sống, kẻo mầy phải chết mắt làm một với chúng nó. Áy con phải vâng cứ như vậy, đã vào 
nhà Đ.C.T. thì hãy cứ đi thẳng lên núi trọn lành, cho con đặng sóng đời đời, khỏi hư mất làm một với 
thế gian. Dẫu thế gian làm ồn ào nhộn thực sau lưng con, thì con cũng đừng ngó lại; dẫu lửa thế gian 
cháy lên phựt phựt đàng sau con, con cũng đừng bất chước vợ ông Lót mà quay mặt ngó lui. Kẻo phải 
trở nên tượng muối để đời, làm cho thế gian đàm tiếu. 


Sách gương phúc có lời rằng: Sự khong nên có, thì con muốn ngó làm chỉ? Vậy thế gian cùng mọi sự 
vình ba phú quí của nó, con đã bỏ, con chẳng nên có những sự ây, thì con còn muốn ngó lại nơi nó làm 
chỉ? Con mắt cũng chẳng nên ngó lại mà lòng trí cũng chăng khá tưởng qua. Con đã chết cho thế gian 
rồi: vậy ví như kẻ chết thì còn xem nghe mông tưởng chỉ sự thế nữa; cũng một lẽ â ấy con với thế gian 
cũng vậy; con đã bỏ nó thì là như chết cho nó, thì nên chăng còn biết chỉ đến nó nữa thì mới phải. 


Vậy con vào nhà Đ.C.T. thì hãy quyết một lòng cho vững chẳng nên bán tín bán nghỉ. Hãy tin chắc 
như mình sẽ ở được trong nhà Ð.C.T. luôn, chớ bàn hoang lưỡng lự trong lòng mà rằng: một mai mình 
không còn ở được trong nhà Đ.C.T. nữa, thì mình sẽ tính làm sao? Ở con, điều ấy là chước ma qui, nó 
làm cho con chia lòng mà lơi việc con chỉ định. Con đã vào nhà Chúa, thì hãy quyết ở đó cho bền, hãy 
phú mọi việc hồn xác trong tau Chúa, đừng lo sợ đến ngày lỡ cơ thất trận. 


Hễ con quyết một lòng, thì Chúa cũng không hai dạ. Dẫu có ngày rủi con phải bỏ nhà Chúa mà về thế 
gian, thì con đừng để sự ấy xảy ra tại con. Miễn con quyết bền lòng ở nhà Chúa, rủi sau lâm thời bất 
ứng Chúa chẳng định cho con ở bậc con đã quyết, thì Chúa sẽ chẳng sẽ chẳng bỏ con đâu. Vì vậy đang 
lúc ở nhà Chúa, thì con hãy quyết một lòng đừng phai tắc dạ, đừng sợ trước về ngày sau mà toan tính 
đàng kia nẻo nọ. Hãy nhớ lời sách gương phước mà trởi mặt về bên Chúa cho hết lòng, thì linh hồn 
con sẽ đặng nghỉ ngơi, nghỉ khỏi xôn xao trăm ngã; nghỉ lo những việc dông dài, quyêt một lòng nghỉ 
an trong nhà Chúa, chẳng chút lo ra cuộc đời, ất sau sẽ đặng nghỉ ngơi muôn kiếp trên nơi cõi thọ. 


ĐOẠN THỨ IX. 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÃY NỎ Ý RIÊNG CHO TUYỆT. 
Có lời Ð.C.G phán trong Evang rằng: Aimuoons theo Tao thì hãy bỏ mình đi, cùng vác thánh giá mình 


mà theo Tao. Con dâng mình vào ở trong nhà Đ.C.T., ấy là muốn theo Ð.C.G cho. trọn, vậy con hãy 
nghe lời Chúa phán dạy con đó. Hãy bỏ mình là hãy bỏ ý riêng mình mà vâng theo ý bê trên trong mọi 
sự. Con vào nhà Ð.C.T. thì hãy phú mình trong tay bề trên như nắm đất sét trong tay thợ gốm vậy. Thợ 
gồm cầm nắm đất sét muốn nắn ra hình nào mặc tay thợ; muốn nắn nên hình quí để dùng việc cao 
sang, hay là nắn nên âu nên chậu đề dùng việc hèn, thì cũng mặc ý thợ, nắm đắt ấy chẳng biết so đo kể 
nề. Ấy là ví dụ ông thánh Phaolồ dã mượn mà cắt nghĩa cho ta đặng hiểu phải bỏ ý riêng mình mà 
vâng theo ý bề trên cho | trọn là thể nào. Con hãy suy nhiều người ở trong một nhà thì phải có một lòng. 
một ý với nhau: Vậy nếu ai ny cũng muốn theo ý riêng mình thì lẽ nào mà có một lòng một Ỷ cùng 
nhau. Mà hễ ai theo ý nấy thì hết luật phép lễ nghỉ, hết lớp lang thứ tự, cả nhà hóa ra xôn xao rồi loạn. 
Bởi đó các thánh đều nói rằng: Ý riếng ở đâu thì có địa ngục ở đó. 

Ăn ở theo ý riêng ấy là ăn ở theo thói người cũ, ai còn giữ thói người cũ thì chẳng có lẽ trở nên người 
theo thánh ý Ð.C.T. đặng. vì chưng như lời ông thành Ghêrêgoriô dạy: Người cũ, người xác thịt thì nó 
chỉ biết cấp củm lấy của mình và cướp lấy cảu kẻ khác, mà khi cướp không đặng thì lại tham lam mơ 
ước. Con vào nhà Đ.C.T. thì quyết đổi con người cữ, cổi người xác thịt đi mà mặc lấy người mời, 
người thiêng liêng, bởi vậy chớ còn dám cấp củm của gì riêng mình, dầu ý riêng cũng đừng một phải 
bỏ nó đi cho kíp. 


10 


Thật như lời ông thánh Ghêrêgoriô cũng đã dạy: bỏ những của mình đã có, thì có khi chẳng khó là bao 
lắm, mà bỏ mình đi thì khó là bao lắm, mà bỏ mình đi thì là điều gay gO lắm thật. Song cho đặng đi 
đàng trọn lành, cho đặng tập tành nên người nhơn đức, thì không chuẩn khỏi bỏ ý riêng được. Vì vậy 
trong sách dạy kẻ dẫn đàng trọn lành kẻ khác, thì phải lo dạy kẻ â ấy bỏ ý riêng mà rằng: “Ý riêng là 
thuốc độc giết sự trọn lành, và kẻ muốn đi đàng nhơn đức mà còn chấp nhứt theo ý ý riêng thì khó nhọc 
lắm chẳng lập công đặng bao nhiêu, và các việc kẻ ấy làm dâng cho Chúa, thì kê như đã thường mà 
thôi; còn kẻ trọn lành, kẻ đã bỏ ý riêng mình mà vâng theo ý bề trên cùng dâng ý riêng mình cho Chúa, 
thì các việc kẻ ấy làm đáng kể như đá ngọc kim cang quí giá”. Vốn thật ai tắn tới trong đàng trọn lành 
bao nhiêu, thì Chúa càng gicuj kẻ ấy bỏ ý riêng mình cho trọn bấy nhiêu. Vì sự trọn lành và sự theo ý 
riêng thì tương khắc luôn. Chính mình Ð.C.G đã phán tỏ rằng: Tao bỏ trời ¡ xuống thế chẳng phải cho 
đặng làm theo ý riêng Tao, song cho đặng làm theo ý Đắng đã sai Tao. Lời â ấy Chúa dạy tỏ kẻ muốn bỏ 
thế mà lên trời, thì chẳng có đàng nào khác, chỉ có một đàng này mà thôi, là bỏ ý riêng mình mà vâng 
theo ý Chúa, ý bề trên trong mọi sự. vì vậy ớ con, con muốn ở nhà Ð.C.T. cho bền đỗ thì hãy giết 
người cũ đi, hãy bỏ ý riêng lại ngoài đời, đừng đem nó vào nhà Đ.C.T. làm chỉ: con vào đó thì hãy lấy 
ý bề trên cùng ý lành kẻ khác làm ý con, nghĩa là ý bề trên muốn làm sao, ý lành anh em muốn thê nảo, 
thì ý con là đó, con phải vui lòng vâng theo ý Ấy. Nếu con thấy trong mình có ý nào hay hơn muốn 
cưỡng lại, hơi muốn năn nỉ phàn nàn, chẳng muốn vui lòng theo ý bề trên thì â ấy là ý riêng con muốn 
nỏi lên đó, con hãy kíp đẹp nó lại. Trong mọi việc con đừng hỏi ý con muốn làm chỉ bây giờ, một phải 
bắt chước ông thánh Phaolồ mà hỏi Chúa răng: Lạy Chúa, Chúa muốn tôi làm chỉ bây giờ? Ý Chúa 
đều tỏ ra nơi ý bề trên và ý anh em, miễn là anh em muốn cũng một sự như bề trên, và bề trên cũng 
không dạy điều gì trái ý Chúa. Vì chưng khi anh em (hoặc chị em) biêu con làm điều gì lỗi phép nhà 
trái ý bề trên, hay là bề trên dạy con làm điều gì trái ý Chúa, thì chốc ấy con chăng nên theo đã đành, 
sự ấy con đã rõ, vì phải vâng lời Ð.C.T. hơn vâng lời người thế. 


Ôi! Xưa nay biết mấy người đã mất ơn kêu gọi vì hay theo ý riêng, chẳng muốn ép mình vâng theo ý ý 
bề trên, vâng theo phép nhà. Vậy con hãy dóc lòng từ này sắp đi chớ hề khi nào cãi ý bề trên, dẫu bề 
ngoài trong lòng cũng vậy, chớ chít gì phàn nàn năn ni, khi người dạy điều gì trái ý con, thì con hãy 
vui lòng vâng thuận dường băng Chúa sai thiên thân xuông truyên cho con mà chớ. 

ĐOẠN THỨ X. 

CON MUỒN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ PHẢI CAM LÒNG CHỊU KHÓ. 


Ở con, cứ như lời Chúa đã phán, kẻ muons theo Chúa, thì chẳng những phải bỏ mình đi, còn lại phải 
vác thánh giá mình nữa. Vậy bỏ mình là bỏ ý riêng mình đi, còn vác thánh giá là ép mình chịu mọi sự 
khó. Con vào nhà Đ,C.T. thì chăng phải vào cho đặng phong lưu nhàn dật đâu; chim sinh ra có cánh đề 
bay, người sinh ra có tài năng đề làm việc, ấy Chúa đã định như vậy. Vậy mọi người, bất luận ở ngoài 
đời hay là ở trong nhà Ð.C.T. cũng phải chịu khó vì có chịu khó mới nên thân; hễ nhàn cư thì vi bất 
thiện. Song lạ thay! Người đời chịu khó cho đặng chút của phù vân, mà cũng vui lòng nong nả, mà kẻ 
ở nhà Ð.C.T. cho đặng tích đức lập công, thì là phiền lòng bực trí. Kìa con xem người thế, nó dậy sớm 
thức khuya, dầm mưa thải nắng, ghe lần quên ăn quên ngủ, nhiều bữa nhịn khát nhịn chơi, cho đặng tu 
văn luyện võ, hầu đặng chút công danh cũng là phù vân tạm gởi. Kẻ khác lại đi ngược về xuôi trèo non 
lặn suôi, mua Tờn bán Sở, chẳng quản quản cho mặt biên chơn trời, miễn cho đặng đồng tiền trự bạc, 
hưởng cũng như một giác chiêm bao, mà thiên hạ cũng dành lao tâm tiêu tứ. Vậy kẻ ở nhà Ð.C.T. mà 
chẳng muốn chịu khó thì làm sao? Con hãy nghe lời sách gương phước bảo rằng: con đến đây để mà 
chịu lụy,chẳng phải đến mà quản cai; con phải biết Chúa gọi con đến đây mà nhịn nhục chịu khó, 
chăng phải cho đặng ở phong lưu truyện trò. Vậy thì nhơn sao con từ rầy chăng muốn chịu khó? Sự 
khó con chịu ở nhà Đ.C.T. sánh với sự khó thiên hạ chịu ngoài đời, thì là chịu khó cho xác thịt, chịu 
chỉ thế gian, chịu vì cho dặng chút ích hèn phân xác; mà sự khó con chịu ở trong nhà ĐÐ.C.T. thì là chịu 
cho Đ.C.T., chịu cho linh hồn con đặng công đặng ích đời đời. Như vậy mà con muốn tránh trút làm 
sao? Một giọt mồ hôi con đổ xuống trong nhà Đ.C.T. thì nên như một hột ngọc đính vào triều thiên 
cho con trên trời, sao con còn tiếc công chịu khó? Xưa có một thầy tu kia làm chòi ở xa giếng, hằng 
ngày phải đi gánh nước xa xuôi mệt nhọc lắm. ngày kia so hơn tính thiệt toan dời chòi lại nơi khác cho 
gần giêng, kẻo còn phải khó nhọc lâu ngày. Khi đã toan tính như vậy mà chưa kịp dời chòi, rôi lại phải 
đi sương nước như đã quen. Đang khi sương nước về xảy thấy một trẻ con tốt lành đi theo mình mà cứ 

11 


đếm từng bước mình đi. Thầy ấy nghe đếm một, haim ba làm vậy, thì hỏi vì cớ nào đi theo mình mà 
đếm làm chỉ vậy. Trẻ ấy đáp lại răng: Ta có ý đếm cho biết thầy đi đặng mấy bước, vì mỗi bước thầy 
đi thì Chúa cũng sẽ trả công cho thây. Trẻ ấy nói bấy. lời liền biến đi. Thầy ấy biết sự ỗi cùng trách 
mình và cám ơn Chúa đã thương mà cho thiên thần đến dạy bảo mình thể ấy. Vậy thầy ấy chẳng còn 
muốn dời chòi cho gần giếng, lại đem ra xa hơn nữa. 


Ấy con suy sự khó nhọc con chịu hằng ngày trong nhà Đ.C.T.. thì có ích cho con là đường nào, bởi đó 
cho nên khi con gặp sự khó thì chớ khá phiền lòng, một phải ước ao cho đặng gặp sự khó hơn nữa. Kẻ 
muốn ở nhà Ð,C.T., mà muôn tránh trút cho khỏi chịu khó, thì kẻ ấy chưa hiểu nhà Đ.C.T. là chốn nảo. 
Con hãy nghe lời bà thánh Têrêxa nói với chị em rằng: “Kẻ muốn làm thầy dòng hẳn hoi và kẻ muốn 
nên chí thiết cùng Ð.C.T., thì cả đời như phải chịu tử vì đạo luôn vậy, chị em chăng biết điều ấy sao?” 
Có đắng thánh kia cũng nói rằng: “chẳng ai làm được thây dòng trên trời mà chẳng làm đắng tử đạo 
dưới thế". Những lời ấy dều chỉ tỏ răng: kẻ muốn ở nhà dòng, nhà Ð.C.T. cho nên, thì hằng ngày phải 
chịu khó nhe thánh tử đạo vậy; cho dầu phải đồ máu ra cũng phải cam đành, mới nên trọn lành ở trong 
nhà Chúa. 

Vậy từ này sắp lên con hãy vui lòng chịu lấy mọi sự khó như thánh giá Chúa đặt trên vai con vác mà 
theo Người. Dầu sự bởi việc bổn phận con phải làm hay bởi bề trên dạy con phải chịu, dầu sự khó bởi 
nết xấu anh em (chị em) gậy chọc hay là bởi thiên cơ mà đến, thì con cũng hãy kể như bởi tay Chúa 
gởi cho con, như vậy thì con sẽ an tâm chịu lấy và sẽ lập đặng công trọng đề dành cho con trên nước 
thiên đàng, như lời Chúa đã an ủi các thánh tông đồ xưa rằng: khi bay phải gian nan khốn khó thì hãy 
vui mắng vì đã để dành phần thưởng bội hậu cho con trên nước thiên đàng. 


ĐOẠN THỨ XI. 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÃY DỌN MÌNH MÀ CHỊU THỬ. 


Có lời ngạn ngữ rằng: Dĩ hảo thí kim dĩ gian nan thí đức. Hễ biết vàng ròng hay là vàng giả thì hãy bỏ 
vào lửa mà thoét; nêu thật là vàng ròng thì nó càng sáng ra; bằng. là vàng giả thì nó xì ra tức thì mà 
chớ. Vậy kẻ xin vào ở nhà Đ.C.T. thì bề trên cũng thử như vậy: Nếu kẻ ấy cứ một lòng vàng đá ở nhà 
Đ.CT., thì bề trên thử thách nào cũng chẳng, hề nao núng. Băng như kẻ chẳng thật lòng, kẻ vào nhà 
Đ.C.T. vì ý hèn xác thịt; muốn trục lợi cầu danh, muốn đỡ thân dựa thế, thì ấ ây là như vàng giả, cho nên 
hễ có chút lửa thoát vào, liền chảy ra vậy. Ơ con, con có quyết lòng ở nhà Đ.C.T. chăng? Nếu con 
quyết lòng thì hãy. sẵn sàng chịu thử, như tên lính kia hễ đã xuất thân ra trận, thì phải cam chịu hoàn 
dạn mũi tên, cho dầu phải chết cũng nằm chết giữa chốn chiến trường. Ơ con, con hãy nhớ kẻo lầm. Bề 
trên thử con có nhiều thế lắm, có nhiều khi chính người thử con, mà cũng có nhiều lần người dùng kẻ 
khác mà thử con, nhiều lần người quở phạt con cũng đáng tội thiệt, song cũng có lần người quở phạt 
con, chăng phải vì người lầm, song vì người có ý thử con. Có khi người dạy con làm việc nặng nề quá 
sức con, mà có khi người dạy con làm việc phi nghĩa; miễn chẳng phải là sự tội thì thôi, còn việc gì 
khác dầu xem ra vô ích phi nghĩa, thì con cũng hãy vâng làm, ví có khi người dạy có ý thử con cho biết 
có thật lòng vâng lời chịu lụy chăng. Phải chỉ con xem hạnh các thánh tu hành xưa thì thấy nhiều đẳng 
đã bị bề trên thử nhiều cách gay go lạ lùng; song vì đã thành tâm, thì đã lướt thằng mọi đàng hiểm trở. 
Như có một người kia têm là Muxiô có một con trai nên chừng 8 tuôi, cả cha con đem nhau đến xin ở 
nhà dòng. Song bề trên có ý thử, thì từ chối và đuôi đi. Dầu vậy ông ấy cứ nàm ngoài ngõ nhà dòng mà 
xin nài cho được, bề trên bèn cho cả cha con vào dòng. Khi mới vào dòng thì bề trên dạy hai cho con ở 
hia phòng biệt cách nhau, chẳng cho thông công truyện trò với nhau khi nào. Thêm thay bề trên và các 
thầy có ý thử ông ấy còn có dứt tình cốt nhục không, thì hành hạ thằng nhỏ ấy trước mặt cha cách thảm 

; thay vì áo mặc thì cho một tắm khăn vấn mình mà thôi, của ăn thì là những đồ 
iữa nhà,thầy nọ đi qua cũng bớp, thầy kia đa lại cũng tai, hai má luôn những nước 
mắt dầm dễ, con mất lu bù, miệng khóc tâm tức, ngày nào ngày nấy cũng vậy. Cha thấy con vô tội mà 
phải hành hạ nhuốc nha thẻ ấy, thì lòng đau đớn như dao cắt ruột, Song cũng kiên tâm chịu vì Chúa, cử 
nhớ đã đem con vào dòng với ình thì đã tình nguyện dâng con với mình làm của lễ cho Chúa, nay 
Chúa cắt xé thiêu đốt _øì thì mặc lượng Chúa. Lòng cha như vậy đã đành, khen thay lòng con cũng 
chẳng hề nao núng; dầu phải nhuốc nha đau thân cực xác chịu không nổi, nên nước mắt phải sa lầy 
lựa, song chẳng hè than trách một lời, cùng chăng có đòi cha đem mình về cho rảnh. Bề trên còn muốn 


12 


thẻ thì ngày kia bề trên giả đò xung trận làm hung dữ với trẻ Ấy, đến đổi nó cằm mình không đặng thì 
khóc lên, tức thì bề trên lại dạy vha bồng con trên vai, chạy thăng xuống sông toan lia xuông nước. 
May có các thầy bề trên đã dạy chực sẵn nơi bờ sông mà cứu lấy trẻ ấy; bằng không thì nó cũng xong 
đời theo dòng nước. 


Ấy kẻ quyết tình bỏ cuộc thế, bỏ ý riêng, bỏ bà con cật ruột cho đặng vào nhà Đ.C.T.. thì đã đành thử 
mọi cách như vậy, song thể nào kẻ ấy cũng chẳng nao lúng sờn dạ, một cúi đầu nhắm mắt vâng lời 
trong hết mọi sự. Thầy Muxiô đã nói đó thì ngày sau nên người nhơn đức cả thể, và khi về trên ấy đã 
qua thì người đặng chọn lên làm bề trên. Nay con xét phần mình khi Chúa thử con thì con đã ở làm 
sao? Chúa khôn ngoan phép tắc vô cùng, Chúa thử con đạng nhiều cách nhiều thế. Có khi Người dùng 
tay bề trên mà thử con, Song I nhiều lần Người cũng dùng anh em (chị em) trong nhà, hoặc kẻ ngoài đời 
mà thử con. Xưa nay biết máy kẻ bỏ nhà Đ.C.T. mà về thế gian vì chẳng cam lòng chịu thử, khi ra rồi 
mới thấy việc đã lỡ làng, song hồi tâm rày không kịp. Có kẻ ra về vì không bằng lòng với bề trên, năn 
nỉ rằng: trên nhặt phép quá, tính khí khúc mắt hay rầy rà quở phạt, nhiều lần oan ức mà cũng nhuốc 
nha xâu hồ, chịu sao nồi, ở sao yên? Ấy là kẻ chẳng biết suy Chúa dùng tay bề trên mà thử mình, nên 
vừa bị thử liền nỗ ra, chăng khác nào vàng giả kia vừa bỏ vào lò liền chảy ra vậy. Có kẻ bỏ nhà Ð.C.T. 
mà về thế gian vì xúc ý anh em (chị em) trong nhà, nói rằng vì kẻ nọ người kia chướng tính khó ở lắm, 
mình ở với nó chịu không nôi, nó hay dòm hành xét xức mình, có khi lại bỏ vạ cáo gian cho mình nữa, 
cho nên mình thà ra thế gian mà giữa đạo, chẳng thà ở một nhà với nó mà thêm tội. Kẻ vì một cớ như 
vậy mà bỏ nhà Đ.C.T.. thì bởi chẳng suy Ð,C.T. dùng anh em (chị em) mình mà thử mình, cho nên vừa 
lâm điều xúc ý, gặp kẻ mích lòng, liền buồn phiền mà sinh thối chí. Có kẻ bỏ nhà Đ.C.T. vì một dịp 
ngoài thế gian, trong họ hàng; vì phú quí vinh ba khuyến luyến, hoặc cốt dục tài sắc dỗ dành, có khi vì 
thấy cha mẹ anh em phải hoạn nạn, có ý ra để cằm giữ giang sơn hoặc để nói dòng thủ nghiệp. Ớ con, 
đàng nhơn đức lắm chông gai, nẻo trọn lành nhiều hiểm trở, thế hoặc nhiều mưu, qui bày nhiều chước, 
cho con sờn dạ non lòng. Song Chúa dùng thế gian ma qui mà thử con như vậy, thì chủ ý con càng 
luyện ý cho tỉnh, càng quyết tình cho vững. Con hãy bắt chước thánh Gióp xưa, dầu Chúa để cho ma 
qui làm cực trăm cách ngàn thể, song người cũng vững một dạ trước sau, chăng hè sờn lòng rủn chí. 
Con vào nhà Đ.C.T. cũng hãy sắn sàng mà chịu thử như vậy; con ahyx phú mình mặc tay Chúa thử, 
con hãy ở thế nào cho đặng thưa cùng chía như vua Đavid xưa rằng: Lạy Chúa, Chúa đã thử tôi, thì 
Chúa đã biết tôi Chúa đã biết tôi thật lòng bỏ thế gian mà vào ở trong nhà Chúa, dầu phải thẻ nào, tôi 
cũng chẳng hè thói chí, một kiên tâm chịu mọi sự cho đặng ở nhà Chúa luôn. 


ĐOẠN THỨ XII. 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÃY LÀM MỌI VIỆC VÌ ĐỨC CHÚA TRỜI. 


Có lời tronh kinh thánh dạy rằng: Đ.C.T. đã làm mọi sự vì mình. Vậy việc tạo thành thiên địa hay là 
việc gì khác thì Chúa cũng đã làm vì Chúa, cho nên mọi việc gì loài thọ sinh làm hãng ngày, thì Chúa 
cũng muôn cho các việc ây làm vì Chúa hệt, nghĩa là phải làm mọi việc cho sáng danh Chúa, chăng 
phải làm cho đặng ích hèn xác thịt. Áy mọi loài vật đều phải qui phục về Chúa mình như vậy hết thảy, 
thì huồng nữa là kẻ đã dâng mình vào hà Đ.C.T. mà chẳng ra sức làm mọi việc vì Ð.C.T. thì chẳng 
những luống công vô ích, lại làm cho ơn kêu gọi ra cheo leo lấp lửng. Vậy giả như con làm việc đẹp 
bụng kẻ bề trên hay là cho đặng tiếng là người nhơn đức, thì ấy thật là người binh bãi giả hình mà chớ; 
người thể ấy thì lẽ nào đáng gọi là người nhà Ð.C.T. Giả như con làm việc nọ việc kia vì việc ấy hạp 
tính con, vừa ý con, thì ây là con làm vì xác thịt, cho nên cũng chẳng đáng kể là người nhà Ð.C.T. 
Bằng như con làm việc vì sợ nếu không làm thì bị anh em (chị em) khinh chê hay là phải bề trên quỏ 
phạt, thì đó cũng ví như đứa làm trò, tên tôi tớ vậy. Kẻ thật lòng làm việc vì Chúa, thì hằng ra sức làm 
việc cho hẳn hoi, dầu có ai xem thấy, hay là văng vẻ một mình cũng vậy, còn chí như kẻ làm việc vì 
cho đặng ddwpj mặt bề trên hay là cho đặng câu danh mơi chúng bạn, thì chỉ làm mặt mà thôi: Có ai 
xem thấy thì làm nghiêm trang sốt sắng hết; bằng không thì làm lôi thôi cho qua lệ. Kẻ làm việc vì 
Chúa thì hằng trông xem Chúa và hằng nhớ Chúa đang trông xem việc mình làm, cho nên hết tình làm 
cho đẹp mắt Chúa mà thôi, chăng cầu chỉ nơi người thế. Ơ con, khi con có ý làm mọi việc vì Chúa, thì 
dầu việc nặng cũng hóa ra nhẹ, việc khó cũng liền dễ: vì chưng khi ấy có ơn riêng nâng đỡ con, làm 
cho con vui lòng gánh lấy việc ấy; mà việc gì mình đã ấy làm vui thì chẳng lấy chi làm nặng làm khó 
nữa, như lời ông thánh Aucuxitinh rằng: Nơi nào đã yêu chuộng thì chẳng lấy làm khó nữa, mà cho 

13 


đầu có khó thì cũng chuộng sự khó ấy. Vậy con hãy làm mọi việc vì Chúa, thì mọi việc sẽ nên nhẹ 
nhàng và dễ làm mà chớ. 

Một việc gì làm vì Chúa thì đầu là việc trọng; bằng chăng làm vì Chúa, thì dầu việc công lao khó nhọc 
mây mặc lòng cũng luống công vô lỗi. trong Evang Đ.C.G đã phán: Ngày sau có nhiều kẻ đến thưa 
cùng Tao rằng: Nõ phải chúng tôi đã lấy danh Chúa mà nói tiên trí, lấy danh Chúa mà trừ qui sao? 
Song Tao sẽ trả lời cùng nó: Tao chẳng biết bay. Áy kẻ làm đặng nhiều việc cả thể mà chăng làm vì 
Chúa, thì sẽ luống công vô ích như vậy. Ông thánh Phalồ cũng chứng điều ấy mà rằng: Nếu thầy nói 
đặng tiếng nói tiên tri, được làm nhiều sự lạ, mà thầy không có lòng mến Chúa, thì thầy cũng chẳng 
đặng ích gì. Ở con, con làm việc vì Chúa thì lòng con đặng yên luôn, đầu việc nên hư thì lòng con 
cũng hằng bằng tịnh. Bằng nếu như con làm việc gì vì con, thì lòng cứ vui buồn thay đổi; làm có xuôi 
việc thì vui mằng bắt kể; rủi việc không xuôi thì bực tức quá chừng. 


Vậy con muốn ở nhà Đ.C.T. thì hãy làm mọi _việc vì Chúa, chớ cầu gì lời khen tiếng tiếng trọng ở nơi 
người thế hay là tìm ích riêng gì cho mình. Nếu con biết giữ như vậy thì các việc con sẽ làm nên vui vẻ 
nhẹ nhàng cùng sinh nhiều ích trọng cho con đời nầy và đời sau vô cùng. Bây giờ con hãy xét mình 
con lại bẩy lây nau con có làm mọi việc vì Chúa ,chăng? Này là những dâu cho con đặng biết con làm 
việc vì Chúa, chăng phải vì mình hay là vì con mắt thiên hạ. 


1. Khi con làm việc gì mà lòng liền nhớ đến Chúa mà dâng việc ấy cho Chúa. 


2. khi con làm việc ấy chẳng ước ao cho ai thấy cùng chẳng muốn cho ai khen và dầu có ai đứng coi 
thì cũng làm như vậy mà thôi, khôn làm được tôt hơn nữa. 


3. Khi kẻ khác làm cũng một việc ấy mà xuôi việc, thì con cũng vui m ằng như chính mình con làm 
việc ây vậy; và nghe người ta khen kẻ khác thì mình cũng vui như mình được khen vậy. 


4. Khi bề trên dạy làm việc nầy hay là việc nọ, thì mình cũng lấy làm như nhau chẳng ưa việc trọng 
hơn việc hèn. 

5. Khi rủi việc không xuôi không được tử tế lại bị bề trên quở hay la chúng bạn chê, mà lòng mình 
cũng băng tịnh. Ấy là những dâu chỉ con làm việc vì Chúa, con hãy lo cho có những dâu ây trong mọi 
việc con làm, thì mời tin đặng con làm việc vì Chúa mà chớ. 

ĐOẠN THỨ XIII 

CON MUỒN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÃY VÂNG GIỮ LUẬT NHÀ CHO TRỌN. 


Ø con, con vào ở nhà Ð.C.T. thì là có ý vào ở theo thánh ý Chúa trong mọi sự; song con phải biết có 
g theo leeg luật thì mới ăn ở theo thành ý Ð.C.T. mà chớ, như có lời răng: Ai sông theo lề 
luật thì ây là sống theo Chúa. Vì vậy kẻ ở nhà dòng nhà Đ.C.T. thì phải lấy luật phép nhà làm diềng 
môi gìn giữ dắc dìu mình đến đàng trọn lành. Binh lính không đồn lũy thì rất đỗi cheo leo, ghe thuyền 
ái thì rất nên nguy hiểm; luật phép trong nhà Ð.C.T. thì như đồn trong lũy ngoài cùng như 
hòng bát cạy. Bởi đó ai chăng năm giữ luật nhà cho bền chặt, thì cũng như binh kia chẳng 
có lũy đồn, cũng ví thuyền nọ mà không bánh lái, vậy ở sao an, đi sao vững? 


Kẻ ở nhà Đ.C.T. đặng nên trọn lành, nên thánh cũng bởi sự giữ luật phép mà ra: hễ biết giữ luật nhà 
cho trọn thì luật phép lại giữ lấy mình cùng đưa mình vào nẻo trọn lành. Bằng kẻ khinh phiêu luật nhà 
mà chăng ra sức giữ cho trọn, thì sinh luông tuồng mất hết, mình đã hư thân lại nên gương xấu cho kẻ 
khác vập phạm. Vì vậy ông thánh Bonaventura dạy rằng: Giữ cho trọn mọi điều trong phép nhà dạy, 
ấy là sự trọn lành tuyệt hảo cho kẻ ở nhà Đ.C. T1. Ông thánh ấy lại thêm rằng: Khi đã khinh phiêu luật 
phép thì lại sinh tính lôi thôi, bởi đó lại biếng trễ việc lành phước đức mà sinh gương xấu cho kẻ khác. 
Vì kẻ người ta ngờ là đứng vữn thì lại té nhào xuống tỏ tường: Như vậy thì lại làm cho cả sáng nhà 
Đ.C.T. hóa ra lu lít, sự xinh đẹp bậc thánh lại ra uề nhơ, danh thơm tiếng trọng lại hóa ra hôi hám thối 
tha và nên cớ cho thiên hạ nói phạm đến danh Chúa. Vậy ở kẻ ở nhà Đ.C.T. hãy suy đó mà trân trọng 
luật nhà cùng ra sức giữ cho trọn, vì đã rõ mọi sự trọn lành đều bởi đó mà ra. Ông thánh Antôn thây 
nhiêu nhà dòng đã ra sút kém điêu tàn thì người trưng một lý mà rằng: Bởi những nhà dòng ấy thưở 
ban đầu có lòng sốt sắng cùng ăn ở cách thánh lắm, mà đến sau lại khinh phiêu các luật phép các đẳng 
tổ phụ lưu truyền, nên đã ra sút kém lần lần cho đến khi điêu tàn tận tuyệt. Bởi đó ông thánh Bênêđitô 
14 


dạy bề trên phải bắt các thầy giữ luật nhà cho nhặt mà rằng: “Vì thầy nào chẳng giữ luật phép nhà cho 
nhặt, thì chăng giữ đặng trọn mọi điều mình khấn hứa; vì chưng các luật phép trong nhà thì cũng bởi 
ơn Ð.C.T.T. soi sáng cho các đắng lập dòng chép ra để giúp người nhà dòng giữ lời khấn hứa cho trọn: 
Mà kẻ bỏ lề luật thì ấy là bỏ đàng trọn lành, là chính nẻo buộc các người nhà dòng hằng phải bước t 
kẻ khinh phiêu lề luật như vậy lại cũng nên gương, xấu làm hư kẻ khác và lần hồi cũng làm cho cả nhà 
ra luông tung mà chớ”. Ấy là những lời rất đích thật xưa nay đã tầng thấy có như vậy. 

Vậy ơ con, con muốn ở vững bền rong nhà Chúa và muôn nên người trọn lành thì chớ ròi khỏi luật 
phép, dầu ngủ dầu thức dàu sống dầu chết, thì con cũng hằng nắm giữ luật đừng lơi. Hãy nhớ lời thánh 
kinh bảo răng: Con đi đâu luật phải theo đàng, thức có luật bàn, ngủ có luật canh. Ông thánh Bênadô 
cũng khuyên các thầy mà rằng: Ở anh em, thầy gắn bó nài xin anh em hãy ăn ở làm sao và hãy đừng 
vững mà giữ phép dòng thể nào đề cho phép dòng lại giã lấy anh em. Nói ít lời cho con đặng hiển sự 
giữ luật phép trong nhà Đ.C.T. nên: Vậy con hãy trân trọng mọi luật phép trong nhà, chớ dám khinh 
phiêu luật nào, chớ nghe chước ma qui mà nói răng luật nọ không buộc cho chặt, luật kia chẳng hệ bao 
lăm, có giữ đặng cũng tốt, không giữ đặng cũng không có lỗi gì trọng đó. Ơ con, đó là chước qui đã 
làm hư nhiều người, con vào nhà Ð.C.T. cho đặng tìm đàng trọn lành; vậy phải giữ mọi điều cho trọn 
mới nên trọn lành. Lại con phải biết có điều tuy xem qua là điều nhỏ mọn, song chăng phải nhỏ mọn 
cho kẻ ở nhà Ð.C.T. đâu; có khi vì giữ luật nhỏ mọn ấy mà sinh ích cả thể, mà khinh phiêu thì sinh hại 
lắm. Kia con xem Evà ăn một trái câm có phải là của gì trọng bao lăm, mà đã sinh hại cả thể biết là 
chừng nào. Ông thánh Aucuxitinh nói về tội Adong và Evà răng: Tội Adong 

Evà phạm trong vườn địa đàng càng nặng vì điều Chúa dạy đó chăng có khó gì. Vậy luật phép trong 
nhà Ð.C.T. càng nhỏ mọn dễ giữ, thì con chẳng nên khinh, lại có lẽ buộc con phải giữ cho nhặt hơn 
nữa:Vì như lời ông thành Bonaventura dạy răng: Những lỗi nhỏ mọn ta biết càng dễ lánh được, nếu ta 
lấy làm thị thường thì nó càng làm cho mắc tì cách xâu hồ hơn nữa thì chớ. Lại con chớ quên lời Chúa 
phán trong kinh thánh rằng: Ai có lòng trung trong sự nhỏ mọn, thì trong việc lớn nó cũng sẽ giữ lòng 
trung; bằng ai thất tín trong điều mọn, thì trong việc trọng nó cũng thất trung. Nơi khác lại có câu rằng: 
Ai khinh phiêu những điều nhỏ mọn, thì lần hôi nó sẽ sa ngã. Con nghe những lời làm vậy mà còn dám 
khinh phiêu những luật nhỏ mọn sao? Chỉ nhỏ mọn bằng sượi tóc, song con phải biết, sức lực ông 
Samson cũng bởi đó mà ra. Nay con đặng nên trọn lành ở trong nhà Chúa cũng bởi giữ những luật nhỏ 
mà ra. Có biết chuộng những điều nhỏ mọn và những, điều dễ giữ, thì đến điều trọng mới biệt lo, nên 
con phải dốc lòng giữ mọi luật phép trong nhà chẳng lựa trọng hèn, bắt câu khó dễ: Hễ biết là có luật 
cắm điều nọ, dạy việc kua, thì hãy thành tâm vâng phục. 

ĐOẠN THỨ XIV 

CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ PHẢI ÁI MỘ LÀM CÁC VIỆC THIÊNG LIÊNG. 

Ø con, kẻ ở nhà Chúa thì phải làm việc Chúa luôn; mà chăng có việc nào đáng gọi là việc Chúa cho 
bằng các việc thiêng liêng; Vì chưng trong những giờ con làm việc thiêng liêng, thì con mới kết hiệp 
cùng Chúa cho thật. khi con làm việc phần xác như cuốc đất, xay lúa, giã gạo v.v. „ đầu con có ý làm vì 
Chúa mặc lòng, thì lòng con cũng chăng kết hiệp cùng Chúa cho bằng khi con đọc kinh nguyện gảm 
hay là chằu Mình Thánh đâu. Vậy, con càng ân cân làm các việc thiêng liêng, thì lòng con càng kết 
hiệp cùng Chúa cho bền chặt, mà hễ càng kết hiệp cùng Chúa thì càng nên trọn lành mà chớ. Các thánh 
ở trên trời đặng kết hiệp cùng Chúa cách trọn lành cao cả vì đặng xem thấy mặt Chúa cùng hát mằng 
chúc tụng Chúa luôn. Ta còn ở chốn cách đày nầy khi làm các việc thiêng liêng thì cũng đặng kết hiệp 
cùng Chúa cách huyện diệu vậy. Bởi đó ông thành Ghêrêgoriô nói răng: “Sự làm các việc thiêng liêng 
ở đời này thì là như khi sự sông vui vẻ đời sau trên nước thiên đàng”. Chẳng khác thể như làm các việc 
ấy đời này mà học tập cho biết đàng hát mắng ca ngợi Chúa đời sau trên nước thiên đàng. Ông Xuarez 
xưa quen nói rằng: Tôi thà mất hết mọi sự thông minh tôi đã đặng xưa nay, chẳng, thà bỏ mắt một khắc 
đồng hồ mà chẳng đọc kinh supino nói khó cùng Chúa. Người nói như vậy chẳng phải có đí gì ở đời 
quí trọng cho bằng lấy lòng tin cậy kính mến sắp mình xuống trước mặt Đẳng chỉ tôi mà thờ lạy cùng 
nói khó về những sự cao cả trên trời; lại người cũng suy mọi ơn lành phần hồn phần xác thì Chúa cũng 
quen ban cho người ta trong giờ ây. Bởi giờ ây mà kẻ lành đặng nên thông minh rõ thấu đàng trọn lành 
hơn, kẻ nguội lạnh thì đặn nên sốt Ing; người tội lỗi thì biết mở con mắt linh hồn ra mà tìm đàng trở 
lại cùng Chúa. Tắt một lời, giờ làm việc thiêng liêng là giờ sáng soi, là giờ ban ơn, là giờ xuống phước, 


15 


là giờ tây luyện khỏi bợn nhơ và vun trông các nhơn đức. Ai biết dùng giờ ấy cho ân cần, cho sốt sắng, 
thì được ơn Chúa đượm nhuần khôn xiết. 

Bởi đó xưa nay các nhà dòng, nhà Ð.C.T. đều lấy các việc thiêng liêng làm cần kíp cùng làm căn bổn 
nể nếp nhà Đ.C.T., cho đến đỗi dầu đôi khi, khi có chước chuân các việc khác thì việc thiêng liêng 
chẳng hề bỏ đi đâu; vì sống trong nhà Ð. C.T. mà không làm việc thiêng liêng thì như chết vậy. Các 
việc thiêng liêng là như của nuôi mạng sống thiêng liêng, nghĩa là lòng sốt săng trong linh hôn. Ví 
như phần xác không có của nuôi, thì mòn hao rũ liệt, sau hết lại phải chết nữa, cũng một lẽ â ấy lòng sốt 
sắng đạo đức trong linh hồn, nếu không có các việc thiêng liêng thì lần hồi cũng tắt hơi. Bởi đó ông 
thánh Bonaventura dạy rằng: Ở làm thầy dòng mà chẳng ‹ chăm lo làm việc thiêng liêng cho sốt săng, 
thì chăng khác thể như tâng ong không có mật, như lũy xâ chăng có vôi, như của ăn không đồ gia vị. 
Nơi khác người lại rằng: “Hãy giữ chớ làm xôn xao rối việc thiêng liêng, vì cho đáng thật gọi là nhà 
dòng thì cốt cách tại đó mà tập tành nhơn đức cũng nhờ đó. Nhà dòng nào chẳng lấy việc thiêng liêng 
làm như dầu mà thoa bóp, thì sẽ ra khô khan, muôn xây nền nhơn cội đức, nếu chẳng lấy sự sốt săng 
đọc kinh cầu nguyện, mà gắn lại thì chẳng được vững, cũng như vách đá kia xây mà chăng có vôi hồ. 
Trong nhà dòng nào mà nguội lạnh trễ nảy các việc thiêng liêng thì các nhơn đức khác cũng khi sự liệt 
máy và cũng hòng xiêu đỗ”. Áy lời ông thánh Bonaventura dạy tỏ tường như vậy, thì lẽ nào con dám ơ 
hờ nguội lạnh các việc thiêng liêng. 

Vậy con hãy dốc lòng ái mộ các việc thiêng liêng và khi đến giờ làm các việc ấy thì con hãy vui mắng 
phân phát bỏ mọi việc bề ngoài cho đặng chăm lo một việc ây mà thôi. Đang khi làm các việc ây thì 
con hãy vui lòng khoái chí dường bằng Say sưa trong việc ấy. Ông thánh Phaolồ xưa ham làm các việc 
thiêng liêng cả đêm và người lấy làm vui sướng say sưa trong các việc ấy đến đỗi trời đã sáng thì 
người trách mặt trời sao vội mọc bấy. Kẻ có lòng ái mộ làm các việc thiêng liêng thì dẫn làm luôn hai 
ba giờ cũng chăng lây làm mệt nhọc, lại làm càng lâu thì càng say sưa. Còn chí như kẻ ươn ái trễ nải 
các việc ây thì đén giờ phải làm, thì những lo ra ngủ gục, ngôi ngáp lên ngáp xuống muốn cho mau hết 
giờ mà ra cho rảnh. Ôi! Bởi đâu mà những người ấy khốn nạn làm vậy? Nó ngồi truyện trò với người 
đời trót ngày mà chẳng ngán, nó ở giữa đám ăn chơi thâu đêm mà không biết mệt, nó vào nói khó cùng 
Chúa nửa giờ một khắc thì đã rõ rồi. Sao nó vô phước làm vậy? Át là vì nó không suy cho thấu sự nói 
khó cùng Chúa, ở cùng Chúa trong các việc thiêng liêng là sự tốt lành cùng có ích là thể nào, nó không. 
biết nếm cho biết giờ ấy thật là giờ ngọt ngào êm ái là thể nào. 

Phần con ở trong nhà Chúa thì chớ nhàm lờn các việc thiêng liêng, một phải lấy các việc ấy làm chính 
việc kẻ ở nhà Ð.C.T., và khi đến giờ làm các việc ây thì hãy vui mâng hớn hở mà làm, làm cho vui vẻ, 
làm cho chăm chi, làm cho sót sắng, làm vì Chúa, làm trước mặt Chúa, chẳng phải làm vì ai, cho đẹp 
mặt ai bao giờ. 

Kẻ có lòng ái mộ việc thiêng liêng thì chẳng những vui lòng sốt sắng làm các việc ấy khi luật chúng 
trong nhà dạy phải làm mà thôi, mà lại khi rảnh luật nhà không dạy làm các việc khac, cũng chăng cấm 
đi riêng, thì kẻ ấy cũng kiếm thêm giờ mà làm các việc thiêng liêng như vậy chưa? Nếu chưa thì hãy lo 
cho có, mới đáng ở nhà Ð.C.T. mà chớ. 

ĐOẠN THỨ XV. 

CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ PHẢI SIÊNG NĂNG ĐỌC KINH CÀU NGUYỆN. 

Ở con, trước này đã nói rằng: Con muốn ở nhà Đ.C.T. thì phải ái một làm các việc thiêng liêng; song 
chưa chỉ rõ cho con việc thiêng liêng là những việc nào. Vậy việc thiêng liêng là những việc vốn nó 
chỉ về linh hồn; như đọc kinh nguyện gầm, xét mình, xưng tội chịu lễ, chầu Máu Thánh Chúa, xem 
sách thiêng liêng, ấy là những việc thiêng liêng. Trong các việc ấy thì có sự đọc kinh cầu nguyện thì 
các việc khác làm cũng nõ nên thân. 

Bởi đó trong đoạn nầy dạy riêng cho con biết sự đọc kinh cầu nguyện là thể nào, nó cần kíp cùng có 
ích làm sao, để cho con đặng ân cần đọc kinh cầu nguyện, hầu nhờ ơn Chúa mà làm các việc khác cho. 
nên. Vậy cứ như lời ông thánh Ghêrêgoriô, ông thánh Khiritômô cùng nhiều thánh khác đã giải 
đọc kinh cầu nguyện là nhắc lòng trí lên mà nói khó cùng Chúa: Nói khó cùng Chúa về việc rồi linh 
hỗn, về việc đi đàng nhơn đức trọn lành mà cũng nói khó về việc phần xác đặng nữa. Vậy trong việc 
đọc kinh cầu nguyện thì có hai điều là nhắc trí lên cùng Chúa và câu xin cùng Chúa; vì chưng câu xin 
mà chẳng nhắc lòng nhắc trí lên cùng Chúa, thì cầu xin chẳng. cầu xin chỉ, thì á ấy là nhớ đến Chúa hay 
là trông xem Chúa cách huyền diệu mà thôi, chưa phải là cầu nguyện. Song sự cầu nguyện cho trọn và 


16 


cho thật thì thường tóm lại trong ba điều: Một là khẩn cầu, hai là cám tạ, ba là ngợi khen. Khân xin 
Chúa thứ tha mọi tiền khiên và cầu nguyện Người ban ơn xuống phước cho hồn xác được nhờ, ấy là 
khân câu. 

Cám tạ ơn Chúa vì những ơn lành Người đã xuống cho ta xưa nay; làm như vậy thì tỏ lòng biết ơn 
Chúa, cho nên càng gicuj lòn Chúa thương mà ban ơn thêm. 

Ngợi khen Chúa phép tắc vô cùng, lòng làm vô lượng đã sinh thành, cứu chuộc cùng bảo tồn đêm 
ngày, ấy phép Chúa, lòn Chúa ngợi chẳng xiết, khen chăng cùng. 

Cho ta đặng làm đủ ba điều ấy khi cầu nguyện, thì Hội Thánh đã có những kinh sốt sắng cho ta đọc khi 
cầu nguyện. Vì chưng trong những kinh ây thì thường gồm đủ sự khẩn cầu, cám tạ, ngợi khen. Vì vậy 
sự đọc kinh cầu nguyện quen theo nhau: hễ vào cầu nguyện thì thường có đọc mà khi đọc kinh thì 
cũng có cầu nguyện. Ấy sự đọc kinh cầu nguyện thì như vậy, nay dạy cho con đặng biết sự ấy rất cần 
và có ích là thê nào cùng vẽ cho con đặng hay phải đọc kinh cầu nguyện sao cho đặng ích bởi đó mà 
ra. 

Sự cầu nguyện là sự rất cần, chính Ð.C.G đã dạy làm vậy mà rằng: Phải cầu nguyện luôn, chớ hề phế 
trệ. Nơi khác Người lại dạy rằng: Bay hãy xin thì sẽ lãnh, hãy tìm thì sẽ gặp; hãy gõ cửa thì sẽ mở cho. 
những lời ây đủ tỏ sự đọc kinh câu nguyện chẳng phải là sự Chúa khuyên lơn mà thôi; song thật l 
à điêu Chúa dạy. Vốn Chúa nhơn từ vô lượng, lại cũng thông minh vô cùng, ta thiếu chỉ Người cũng 
biết lại cũng sẵn lòng ban cho ta; song Người lại muôn cho ta cầu nguyện đẻ tỏ lòng cám mến cậy 
trông Người. Cũng như Người khi còn ở thé, dầu Người biết rõ Ð.C.Cha đã ban cho Người đặng gôm 
no mọi ơn phước, song Người cũng còn thức khuya mà cầu nguyện có ý làm gương cho ta đặng biết sự 
cầu nguyện là điều cần cho hết mọi người. Ông thánh PhaolŠ dy phải câu nguyện đừng lợi, lại phải câu 
nguyện khắp mọi nơi mọi chỗ. Ông thánh Gioximô giải lý rằng: '“Nào có giờ nào buổi nào mà chúng 
tôi chẳng cần có ơn Chúa giúp? Vậy trong mọi việc làm, mọi tích chuyện, mọi sự tưởng toan, mọi khi 
cử động thì phải cầu nguyện ơn Chúa giúp: Ai cậy mình làm được chỉ, thì thật là kiêu ngạo mà chớ”. 
Vậy nếu như mọi người phải ân cần năng nắn đọc kinh cầu nguyện, thì huống nữa là kẻ ở nhà Đ.CT., 
vì kẻ ở nhà Ð.C.T. là con riêng Đ.C.T. hơn, phải năng chạy đến nói khó cùng Đ.C.T. hơn, lại cần phải 
có ơn Chúa nhiều hơn, để giúp mình đi đàng nhơn đức trọn lành. Mà cho đặng ơn Chúa thì phải siêng, 
năng đọc kinh cầu nguyện. sự cầu nguyện là như chìa khóa mở cữa trời cho ơn trên đồ xuống, là như 
khí giái chống cự với ma qui hỏa ngục; là như thuẫn đỡ cho khỏi mưu chước thế gian; là như nước 
mẫn tắt lửa mê đắm xác thịt. Bởi đó ông thánh Bonaventura dạy rằng: Bởi lời cầu nguyện thì ta đặng 
mọi sự lành, khỏi mọi sự dữ. Ông thánh Gioang Kim Khẩu thì rằng: Lời cầu nguyện là khí giái rất 
mạnh phá tan mọi phép ma qui; là nơi ẩn mình cho khỏi sự cheo leo, là cửa biển cứu ta cho khỏi bão 
bùng dông tó, là kho tàng tích chứa mọi sự lành. Con suy bấy lời đủ hiểu, sự đọc kinh cầu nguyện 
đặng sinh ích lợi cho con là thể nào. Song cho lời cầu nguyện đặng sinh ích cho con thì con phải cầu 
nguyện cho nên, mới được. Như lời ông thánh Giacôbê dạy tỏ điều ấy mà rằng: Anh em cầu nguyện 
mà chẳng đắt lời, là vì anh em cầu nguyện chẳng nên. Vậy câu nguyện cho nên thì chẳng chăm chỉ sốt 
sắng, khiêm nhượng, cậy trông và phải bền đỗ: Vì chưng nếu con vào cầu nguyện mà lòng trí lo ra, 
tâm tình lễnh lảng thì ra như vào thử Chúa mà chơi; như vậy chẳng những không đắt lời cầu, đáng 
Chúa trách phạt răng: Quân nầy tôn kính Tao ngoài môi miệng mà thôi, lòng nó thì xa Tao lắm. Chẳng 
những phải cầu nguyện cho chăm chỉ sốt săng, lại phải có lòng khiêm nhượng cậy trông. Khiêm 
nhượng nhìn biết mình thiếu thốn mọi sự, chăng có công gì đáng cho Chúa thương mà ban ơn; một cậy 
trông lòng lành Chúa rộng lượng bao duông chẳng châp người có tội. Như vậy thì sẽ đặng như ý sở 
câu, vì có lời kinh thánh răng: Lời cầu kẻ hạ mình xuống thì sẽ bay lên cho thấu trời xanh, và chẳng trở 
xuống cho đến khi Chúa nhậm lời. 

Sau nữa phải cầu nguyện cho bên đỗ vì nhiều lần Chúa trì hoãn chẳng ban cho ta tức thì sự ta xin đâu, 
mà Người trì hoãn như vậy cũng có ý nhiệm như lời ông thành Aucuxitinh rằng: “Khi Chúa chẳng ban 
tức thì sự ta xin thì chẳng phải là Người muốn từ chối ta sự xin, song Người có ý cho ta biết của mình 
xin là giống trọng vọng châu báu: Vì chưng của gì ước trông sau mới đặng, thì ta mới yêu chuộng và 
biết giữ gìn mà chớ”. 

Sau hết con phải lấy tên Ð.C.G mà cầu nguyện như lời Người đã dạy rằng: Bay lấy danh Tao mà cầu 
xin sự gì cùng Ð.C.Cha thì Người sẽ ban cho bay. Vì vậy cho nên trong các lời nguyện Hội Thánh 
quen thêm câu nầy: vì Ð.C.G Kirixitô là Chúa chúng tôi..., vì công nghiệp Đ.C.G là Chúa chúng tôi. 


17 


Ấy dạy qua ít lời về sự supino cho con đặng nhớ lại cầu nguyện là làm sao cùng là cần kíp và có ích 
cho con là thê nào, đê cho con đem lòng ái mộ sự đọc kinh cầu nguyện và ra sức làm việc ấy cho nên, 
hầu giúp con lo phần rỗi cho xứng hạp theo kẻ ở trong nhà Ð.C.T. 

ĐOẠN THỨ XVI. 

CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ PHẢI BIẾT ĐÀNG NGUYÊN GẮM. 

Có lời vua thánh Đavid than rằng: Đang khi tôi nguyện gẫm thì lửa cháy lên. Ấy là lửa kình mến Chúa 
cháy lên bởi giờ nguyện gẫm. Lửa cháy lên thì làm cho người ta SÔC ng nóng nảy về đàng nhơn 
phước, và diệt tắt các lửa mê đấm tính hư xác thịt. Vậy ơ con, con muốn lửa kính mến Chúa cháy lên 
trong mình con thì con hãy ân cần sự nguyện gầm. Mà cho con đặng ân cần ái mộ việc trọng ấy thì nay 
hãy nghe t tắt ít lời cho biết nguyện gẫm là chỉ, nó sinh ra những ích nào, và phải làm thể nào cho đặng 
nguyện gẫm cho nên. ` 

1. Nguyện gẫm là suy đi xét lại một điều gì hoặc một lẽ gì trong đạo thánh cho đặng giục lòng ta kính 
mến Chúa và ái mộ những việc phước đức cùng những sưh trên trời và chê gớm đàng tội lỗi cùng 
những sự hư hoặc ở đời này. Vì như người đời biết so hơn tính thiệt, biết Suy trước lường sau thì ăn 
làm mới thịnh vượng, bề sinh lý mời mở mang; cũng một lẽ â ấy trong việc phân rỗi phải suy nghĩ tính 
toán mới rõ rắng đàng nhơn phước cùng thấm thía mùi đạo vị. Suy nghĩ tính toán như vậy, ấy là 
nguyện gẵm. 

2. Con muôn biết sự nguyện gẫm cần kíp và có Ích trọng là thể nào, thì hãy nghe ít câu các thánh đã 
nói về sự nguyện gẵm. Bà thánh Têrêsa nói rằng: “Một linh hồn cứ nguyện gẫm luôn, thì sẽ thoát khỏi 
tay ma qui đời đời, bằng ai bỏ việc nguyện gẫm, thì chẳng có ma qui kéo nó xuống địa ngục, tự nhiên 
nó chạy chuồi xuống đó rồi”. Ông thánh Bonaventura nói rằng: “Nếu ta chẳng hay suy gấm, thì mọi 
nhơn đức ta đặng lên khô héo, cùng đầy dẫy những ý trái và chóng hư đi mà chớ”. Ông thánh Ruphinô 
nói rằng: Mọi sự tấn tới trong đàng trọn lành, thì bởi sự nguyện gẫm mà ra... Ông thánh Bênadô cũng 
nói như vậy mà rằng: “Con hỏi ta phải làm đí gì cho đặng nên trọn lành, thì ta trả lời rằng: Phải chuyên 
việc nguyện gẵm”. Những lời â ấy cùng muôn vàn câu khác các thánh đã dạy thì đều tỏ một ý rằng: sự 
nguyện gẫm là rất cần kíp cho đặng gừ mình trong đàng phần rỗi và tắn tới trong nẻo trọn lành. Nó là 
thành lũy ra mọi nhơn đức, là máng xôi tuôn xuông mọi ơn lành, là mạch nước rưới vườn Hội Thánh 
cho đặng trổ nên cây nhơn trái đức một ngày một ra sởn sơ xinh đẹp. Bởi đó xưa nay trong các nhà 
dòng nhà Ð.C.T. hằng lấy. sự nguyện gẫm làm đầu các thiêng liêng phải làm hằng ngày: Từ ban thái 
tảo phải nguyện gẵm đã, rồi sau mới ra tay làm các việc khác; lại cả ngày cũng năng câm lấy cây hoa 
thiêng liêng đã kết trong giờ nguyện gẫm mà ngưởi cho đặng nhớ mùi thơm nhơn đức và khử trừ mùi 
thôi tha tội lỗi. Vậy thì con phải lấy sự nguyện gẫm làm trọng làm cần và hãy dóc lòng làm việc ấy cho 
nên mỗi ngày. 

3. Đã kêu bằng nguyện gẫm thì phải có cả nguyện cả gẫm: Nguyện cho đặng ơn trên soi sáng đạy vẽ trí 
khôn và giục lòng thêm sức cho đặng ái mộ cùng làm nên việc đã dốc lòng; còn gẫm là suy cho tường 
sự lý để dốc lòng; còn gẫm là suy cho tường sự lý đẻ động lòng tín phục. Bởi đó con dễ hiểu phải làm 
việc nguyện gẫm thẻ nào; song cho con đặng dễ làm hơn thì nay chỉ ra đây một kiểu con nên vâng cứ 
mà làm, vì là chính kiểu thành Inaxiô đã dạy và xưa Tây jer quen nguyện gầm cho nên thì thường cũng 
cứ kiểu ấy. Vậy trước hết con phải biết trong một buôi gầm thì chia làm ba phản, là đọn mình, suy nghĩ 
và nói khó, hai phần trước và sau thì làm mau, mỗi phần lầm được chừng bẩy phút; còn chính việc 
nguyện gẫm, là phần giữa, nên phải làm cho lâu hơn, ít là nửa giờ là 20 phút. 

a. Dọn mình. Có hai thứ là dọn mình xa và dọn mình gân. Dọn mình xa là dầu hôm phải lo đọn sở bài 
gẫm và hiểu ý bài sâm ấy dạy phải dốc lòng sự gì: lại ban đêm khi thức giấc và sáng ngày vừa chỗi 
đậy thì lo nhớ lại bài gầm ây mà khi sự suy trong lòng. Còn dọn mình gần là khi đã vào giờ gẫm. Vậy 
trước hết nhớ Ð. C.T. ở trước mặt mình và hết lòng sốt sắng thờ lạy Người cùng giục lòng ăn năn vì 
mọi tội đã làm mất lòng Người xưa nay. Đoạn dâng mình cho Người cùng xin Người ban ơn giúp sức 
đặng làm mọi việc cho nên; mà nhứt là xin ơn nguyện gẫm bài nây cho phải thế cho đặng ích. Vậy con 
nên nguyện cùng Chúa th này: “Lạy Chúa,xin ban ơn thêm sức cho tôi đặng làm mọi việc tôi cho nên, 
nhứt là xin soi sáng trí khôn cho tôi hiểu thấu sự lý trong bài nầy, cùng giục lòng tôi chìu sự lành cùng 
đồng tình ghét tội; mến đức, hầu tôi đặng nhờ giờ nầy mà làm ích cho tôi về sau. Lấy Đức Mẹ khoan 
thay nhơn thay, xin khai quang dạy vẽ cho tôi đặng làm việc nguyện gẵm nầy cho nên”. Rồi thì cho tùy 
theo bài gẫm mà bày vẽ nơi trong trí để giúp con cầm lòng mà gẫm về sự thương khó Đ.C.G thì con 


18 


bày vẽ như con đang thấy và theo Ð.C.G khi Người đi chịu nạn. Ấy dọn mình thì như vậy, xong rồi thì 
con qua phần thứ 2 là suy nghĩ. 
b. Suy nghĩ. Con đọc một lẽ rồi thì cầm trí mà suy bài ấy có ý đạy làm sao? Ð.C.T. và các thánh đã dạy 
thể nào và đã giữ làm sao? Cho đặng giữ như vậy thì phải dùng phương thế nào, phải lánh những điều 
chỉ? Mà về phần con, thì bấy lâu nao đã giữ làm sao? Từ nây về một sự mầu nhiệm nào, hoặc về một 
hạnh tích nào, thì xét sự tích đầu đuôi việc ấy làm sao, đã xảy ra thể nào? Nên gương dạy con sự gì? 
Con phải làm sao cho đặng bắt chước gương lành ấy, hay là lánh khỏi điều nạn ấy? Khi con dùng trí 
mà suy nghĩ làm vậy, thì cũng hãy giục lòng động; hoặc động mến, động yêu hay là động lo, động sợ 
tùy theo bài. Cho con dễ giục lòng động thì hãy năng dung lời than thở; than với Chúa, hoặc với Đức 
Mẹ, hay là Đắng thánh nào con đang gm đó. Khi thấy một lẽ nào đang làm cho con động thì con cứ 
suy gầm, đừng bỏ mà qua lẽ khác. Băng con thầy mình ngủ gục lo ra đông dài thì con hãy bắt trí lại mà 
nhớ Ð.C.T. ở trước mặt. Ấy sự suy gầm thì như vậy. : 
e. Nói khó. Khi con đã suy nghĩ thấm thía và thấy lòng cũng đã động tình mến sự lành, gớm sự dữ, thì 
con hãy làm điều dốc lòng, con hãy dốc lòng cho đích xác một hai việc, đừng dốc › lòng bông lông. Ví 
dụ khi con gẫm về đức khiêm nhượng, thì con chớ dốc lòng bông lông răng: Từ nây về sau tôi sẽ ra ở 
cho khiêm nhượng; một phải dốc lòng riêng thể nầy. Từ nây về sau khi ai khen thì tôi cũng chẳng 
mằng, khi bề trên quở, anh em trách thì tôi cũng chẳng buồn. Khi đã lập sự dốc lòng đoạn rồi, thì trở 
lời nói cùng Chúa cùng Đức Mẹ cùng các thánh mà xin ơn cho đặng giữ trọn điều đã dốc lòng. Trong 
buổi ấy cũng nên nhớ cầu nguyện cho kẻ khác như khi làm việc thiêng liêng khác vậy. Sau hết thì cám 
ơn Chúa vì những, ơn Chúa đã ban cho rong giowg nguyện gảm, lại cũng nên xét mình lại cho biết 
mình đã nguyện gẫm hư nên thẻ nào, để dốc lòng bữa sau sửa lại đều đã sai suyền. Áy việc nguyện 
gẫm thì như vạy, con hay ghỉ tạc vào lòng mà vâng cứ, thì con mới biết đàng tu đức lập công ở trong 
nhà Ð.C.T. cho đến khi con nên người cho trọn lành cho thật. 
ĐOẠN THỨ XVII 
CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ PHẢI BIẾT ĐÀNG XƯNG TỘI CHỊU LẺ. 
Có lời ông thánh Ghêrêgoriô nói về sự xưng tội mà rằng: Sự xưng tội có sức làm cho mưu ma qui lâu 
ra chán chường tố lộ nên nó phải hỗ thẹn mà tháo lui. Còn về sự chịu lễ thì đã có lời Ð.C.G phán tỏ 
rằng: Ai ăn thịt Tao cùng uống huyết Tao, thì nó ở trong Tao và Tao ở trong nó. Vậy ơ con, con muốn 
hằng kết hiệp cùng Đ.C.G cho chí thiết ở trong nhà Ð.C.T. và muốn cho ma qui lui ra xa, chẳng còn 
đám bảy mưu làm hại con nữa, thì con phải ân cần xưng tội chịu lễ. Song cho con đặng như vậy thì 
phải biết đàng làm hai việc ấy cho trọn lành hơn, chẳng phải làm như khi con còn ở thể gian; vì chưng 
lúc con còn ở ngoài đời, thì đã sưa xưng tội chịu lễ, lại nhiều khi làm cách ơ hờ vừa đủ mà khỏi tội là 
may, còn chí như thêm ơn thì không thấy gì mấy thí. 
Vậy nay con vào nhà Đ.C.T. thì hãy sửa các điêu sai suyễn lại và ra sức làm hai việc trọng ấy cho trọn 
lành hơn, thì mới giúp được con ở trong nhà Ð.C.T. cho bền đỗ. 
I. Về sự xưng tội. Con đã biết ai muốn xưng tội cho nên, thì phait xét mình cho rõ, ăn năn tội cho 
nên, thật dốc lòng chừa cho vững, xưng tội cho ngay, và đền tội cho đủ. Sự á ấy con đã biết rồi, nay 
chẳng có ý dạy con phải làm điều ấ ây làm chỉ, một có ló dạy con làm các việc ; Ấy cho trọn lành hơn 
chẳng cần phải xét cùng chăng buộc phải ăn năn về nó; song kẻở 'trong nhà Đ.C.T. nếu muốn nên 
trọn lành xứng đáng kẻ ở nhà chuas, thì trong việc xưng tội phải cho nhiệm nhặt kỳ càng mới được, 
mà lại dầu tội nhẹ cùng những sự chăng trọn lành, thì cũng phải xét mình cho kỹ càng, ăn năn cho 
thống thiết và xưng ra cho ngay thật, chăng phải vì không làm như vậy thì làm hư phép Giải tội 
đâu; song vì không làm thì mây nhờ phép ây cho đặng nên trọn lành, lại có lẽ vì một việc có khi là 
nhẹ, mà vì kẻ ở nhà Đ.C-T.. thì việc ấy hóa nên điều lỗi nặng chăng. Bởi đó con phải xét về các lỗi 
mọn con năng phạm hoặc trong ý tưởng lòng lo, hoặc trong lời nói việc làm, hoặc phạm đến luật 
nhà cũng vậy. Xét cho kỹ về các giờ con làm việc thiêng liêng, các việc bôn phận trong nhà phải 
làm, cách con ăn ở bê trong với Chúa, lòng con ở với bê trên hoặc với anh em (chị em) trong nhà, 
con đã ở làm sao, ăn nói thể nào, làm những việc gì, thì con hãy xét cho tường tận, chẳng những 
máy điều có lỗi thật, lại những việc không được trọn lành, thì con cũng đừng dong thứ cho mình. 
Dầu con chẳng phải xưng mỗi điều nhỏ mọn trong tòa kẻo ra lâu việc; song con phải xét cho biết 
mà sửa mình. Vậy cho con đặng nhờ đó mà sửa mình, thì một sự xét kỹ lưỡng mà thôi cũng chưa 


19 


20 


đủ, con còn lại phải ăn năn cùng đốc lòng chừa mọi điều lỗi ấy và cũng nên dùng một đôi việc hãm 
mình hiệu nghiệm mà phạt mình vì lỗi mọn mình đã phạm, miễn là việc hãm mình thể ây luật nhà 
chẳng cấm. 

Khi vào tòa xưng tội thì các lỗi mọn thể ấy con chẳng cần phải xưng tỉa tói cho ra lâu việc ,trừ ra 
khi cha linh hồn muốn hỏi riêng con về mỗi điều. .Vậy gải như con thấy mình con hay lỗi luật nhà 
trong việc nọ việc kia, thì con xưng trông được rằng: Luật nhà con còn năng sai lỗi một đôi điều 
mộn; nêu thầy cả có hỏi điều chỉ thì con phải khai điều ấy ra. Khi con năng lỗi một điều gì nhiều 
lần, thì con hãy xưng rõ điều ấy ra, để cho con đặng hồ thẹn mà chừa. 

Về những chước cám dỗ và những tình ý có lo ra mơ màng về sự thế, thì con hãy khai với cha linh 
hồn, dầu con trông cậy mình đã không theo mặc lòng; vì chưng sự xưng ra các chước cám dỗ như 
vậy, thì là như hâu ma qui ra, thì làm cho nó ra yếu sức đi lắm. 

Sau nữa khi con xưng tội thì con cũng phải năng xin cha linh hồn dạy vẽ cho phải làm chỉ, phải xét 
mình riêng về sự gì để giúp con sửa mình cùng tập đi đàng nhơn đức. 

Ấy tóm tắt ít điều về sự xưng tội, con hãy nhớ mà giữ như vậy, thì sẽ đặng nhiều ích; nay lược qua 
cho con ít lời về sự chịu lễ, đề giúp con biết đàng chịu lễ cho có ích. 

1I. Về sự chịu lễ. Con đã biết chịu lễ là chịu Mình Thánh, Máu Thánh và linh hồn Đ.C.G cùng tình 
Đ.C.T. ngự thật trong hình bánh rượu. Ôi! Sự rất nên đổi lạ, tớ khó hèn rước Chúa cao sang! Song, 
có sự nây càng lạ thay! Rước Đắng trọng dường â ấy mà nhửng nhưng vô sự; rước Đắng giàu có vô 
cùng mà còn nghèo nàn thốn thiều; rước Đắng cực thanh cực sạch mà con ít ố nhớp nhơ; rước 
Thầy thuốc rất có phép tắc mà còn mang bệnh hoạn tật nguyên. Bởi đâu vậy? Âu là vì rước của 
trọng mà lòng không biết trọng. Xưa nay con năng chịu lễ, có khi con cũng chịu lễ hằng ngày, mà 
sao đàng nhơn đức còn sút kém, các nêt xấu cũng chưa chừa! Át là vì con rước lễ theo thói quen, 
việc dọn mình không sốt sắng, lúc cám ơn cũng nõ ân cần. Vì đó mà lòng khô khan, xưa ươn ái rầy 
còn ươn ái. 

Vậy thì con pải lo trước lo sau cho mọi điều phải thế. Hãy dọn mình tỉnh tắn hẳn hoi, đừng đề lòng 
vôn vương tội lỗi. Tội trọng phải cho sạch đã đành, tội nhẹ cũng đừng dính bén. Thấy mình có tội 
nhẹ nào, thì hãy lây nước mắt ăn năn mà tây cho sạch; lại phải giục lòng kính mến, tỉn cậy, ước ao, 
cùng lòng khiêm nhượng sốt sắng mà vào chịu lễ. Hãy cầm mình chăm chỉ, đừng để trí lo ra, một 
pải hồi tâm nói khó cùng Chúa, xin ơn cùng Chúa giúp con vào chịu lễ cho sốt sắng. Cả buỏi lễ con 
hãy cầm trí suy ơn trọng con toan chịu, nhớ Chúa cực thánh cực sang, Suy mình hư hèn tội lỗi, mà 
chú nữa sẽ kết hiệp cùng nhau, nên như một thân thể. Khi vào chịu lễ cũng phải nết na nghiêm 
trang bề ngoài đề ỏ lòng cung kính bề trong. 

Rước lễ đoạn con cũng phải cầm lòng cầm trí hết sức mà cám ơn Chúa, vì Chúa đang ngự thật giữa 
lòng con. Con hãy hiệp các tài năng con lại đó mà chầu chực, ngợi khen, cám tạ Chúa và xin 
Người ban ơn xuông phước cho con. Con hãy nhớ lời ông thánh Ghêrêgoriô nói rằng: chẳng có giờ 
nào lời ta cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa cho bằng giờ ta cám ơn sau khi chịu lễ, vì khi ây chính 
mình Đ.C.G dùng lòng và miệng lưỡi ta mà khong khen và xin ơn cùng Chúa, mà chẳng bao giờ 
Đ.C.Cha bỏ lời Con mình đâu. Vậy con đừng đề mình mắt lợi giờ ấy, một phải tỏ mọi tật nguyền 
cùng mọi sự thiếu thốn trong linh hồn ra cho Đ.C.G xin Người lo liệu cho con. Con phải cám ơn 
như vậy ít nữa là một khắc đồng hồ: Con cám ơn mau quá thì ra bất đáng cùng Đ.C.G là Đắng đã 
làm ơn trọng cho con dường ấy. Ấy ít lời về sự xưng tội chịu lễ, con hãy tuân cứ như vậy thì hai 
phép Bí tích ấy sẽ giúp con trong nhà Ð.C.T. và giữ con bền đỗ theo đàng chía kêu gọi con, như 
vậy thì thật phước cho con mà chớ. 

ĐOẠN THỨ XVIII 

CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÃY Ở CHO AN LÒNG VUI MẶT. 

Có lời Kinh thánh dạy rằng: Ở những kẻ lành hãy hớn hở hi hoan trong Chúa, và những kẻ có lòng 
ngay, hãy vui mằng. Vậy những kẻ lành, kẻ có lòng ngay ấy là ai, âu là những kẻ thành tâm làm tôi 
Chúa; mà ai thành tam làm tôi Chúa cho bằng kẻ đã sẵn lòng bỏ mọi sự ngoài đời cho đặng vào 
dâng mình trong nhà Chúa: Những kẻ â ấy hãy vui mằng, hãy hớn hở; vui mâng trong lòng, hớn hở 
ngoài mặt; vui mằng với Chúa, hớn hở với anh em (chị em) vì chưng ở trong nhà Chúa chăng có sự 
gì đáng làm cho ta buồn sốt. Ta chẳng buồn bởi đã bỏ cha mẹ bà con, ta chẳng buồn bởi bỏ điền 
viên gia nghiệp, vì ta đã đành bỏ thân nhơn điên tài sản cùng hệt mọi sự vì Chúa. Vậy cớ sao mà 


phiền dạ rối lòng? Cớ sao mà châu mày khó mặt? Có phải vì không đặng chuyện trò thông công 
với thế gian mà sinh buồn chăng? Chớ thì ai không nhớ sự vui vẻ thế gian là đều giả trá sao? Lời 
Chúa đe rằng: khốn cho kẻ vui cười, vì bay sẽ khóc lóc; lời ấy Chúa đe phạt sự vui chơi thế gian, 
thì có lễ nào ta còn thèm sự vui chơi thê ây. Vậy sự vui vẻ ở trong nhà Đ.C.T. là sự vui thật, sự 
thánh, sự vui bởi trời ban xuống cho con cái Chúa. Cho nên ai ở trong nhà Đ.C.T. mà trong lòng 
sầu não ngoài mặt ưu phiền, thì là dầu chưa có lòng lành cho thật, chưa đức tình thế cho xong. Trời 
kia chưa quang anh, bởi còn đám mây che, mặ nọ ngó ưu sầu cũng vì cớ sao đó. 
Ở con, con vào nhà Ð.C.T. cho đặng tìm Chúa, thì cớ sao con khó mặt châu mày? Con hãy nghe 
lời Kinh thánh bảo rằng: Lòng kẻ tìm Chúa hãy, vui mằng. Con vào nhà Chúa đề dâng mình làm 
của lễ cho Chúa. Vậy con dâng mình làm của lễ cho Chúa. Vậy con đâng mà không vui mặt thì 
Chúa chẳng yêu dùng, như lời thánh kinh rằng: Kẻ dâng cúng mà vui vẻ thì Chúa ưng nhận. Xưa 
ông Aaron khi hai người con mới chết thì buôn quá, không dám vào dâng của lễ, khi ông Moisen 
trách thì người trả lời rằng: Tôi đang buồn sầu châu lụy vào làm lễ nhạc có lẽ nào đẹp lòng Chúa 
đặng sao? Ông Aaron nói lời ấy hì đã rõ người tin thật ai vào dâng của gì cho chía mà ngó bộ châu 
mày khó mặt, thì khó mà đẹp lòng Chúa, cùng một lẽ ấy kẻ dâng mình ở nhà Đ.C.T. nếu ở châu 
mày khó mặ, thì chăng có lẽ đẹp lòng Ð.C.T. 
Con chớ lầm mà nghĩ rằng: Phải làm nghiêm làm bộ như vậy mới gọi là nhơn đức. Ở con, sự buồn 
sầu quạu cọ như tay chẳng phải là dấu nhơn đức đâu, song dấu kẻ trong lòng không an lương tâm 
không tôt hay là làm bộ giả hình. Ð.C.G chê ghớm sự ây, cho nên Người đã dạy rằng: Khi nào mây 
chay, thì mây hãy lấy thuốc thơm xức dầu, hãy rửa mặt đi, chớ làm bộ cho ra người ăn chay. Quân 
Giudêu đời ây khi có lẽ lạc gì vui, thì quen xức dầu hơm trên đầu, vậy Chúa dạy xức dầu rửa mặt 
làm bộ cho tươi tắn vui vẻ luôn, đừng bắt chước quân giả hình mà làm bộ buồn bực. Vì vậy tỏ mặt 
ưu phiền quạu cọ thì chẳng phải là sự nhơn đức cùng. chăng đẹp lòng Chúa đâu. 
Sự buồn bặn như vậy đã không đẹp lòng Chúa, lại chẳng ưng bụng ai, lại cũng là điều hại cho 
mình; hai phần hồn lại cũng hại phân xác nữa. Phần hồn phải hại vì ra bãi hoãi ươn ế cỉ ăng vui 
lòng mà làm các việc thiêng liêng, như lời thánh kinh rằng: Khi lòng trí ưu phiền thì linh hồn cũng 
sa sú. Còn phân xác lại sinh chứng đau đầu bực trí, hoặc sinh chứng nọ bệnh kia, vì đó lại sinh khó 
ăn khó ở với anh em (chị em) khi nên truyện trò cũng không ai muốn nói với, như vậy buôn lại 
hêm buồn, ở với nhau mà như chim thất ngâu. : 
Vậy con hãy an lòng vui mặ luôn, dẫu lâm sự rủi ro như khi tin sầu đưa đến hoặc phải ốm đau cách 
nào, hay là bị bề trên quở phạt hoặc anh em (chị em) chê cười, thì lòng chớ xôn xao, mặt cũng 
hằng bằng phẳng. Các thánh dạy con phải giữ sự vui vẻ luôn như vậy, cho dầu khi rủi phải sa cơ 
mà phạm tội hì con cũng đừng phiền muộn quá mà mắt sự bằng an vui vẻ. Tuy dầu phải buồn bực 
đau đớn trong lòng vì đã phạm tội, song phải lấy lòng trông cậy Chúa rất nhơn từ mà chế hòa cùng 
sự buôn á ây kẻo sinh ngã lòng trông cậy, lại cho đặng giữ sự tươi tắn vui vẻ bề ngoài luôn. Ông 
thánh Phaolồ cũng dạy kẻ phạm tội phải giữ như vậy kẻo phiền muộn quá mà sinh ngã lòng chăng. 
Chúa thương gọi chúng tôi lại một nhà với nhau, thật là ơn quí trọng lắm, vua thánh Đavid khen sự 
ấy là sự tốt lành vui vẻ lắm. Vậy chúng tôi ở với nhau mà mặt mũi ưu phiền quạu cọ, dường bằng 
giận hờn chỉ nhau, thì nào có sự gì tố lành vui vẻ, nếu cả nhà mặt mũi ưu phiền cả như vậy hì ai 
chịu nổi? 
Vậy con ở nhà Ð.C.T. cho an lòng mà làm các việc đắng bậc con, thì hãy gỡ mình cho khỏi tính 
buôn bã, hãy tập mình làm sao cho bộ dạng vui vẻ băng ịnh luôn. Có kẻ vốn tại bệnh hoạn hay là 
thánh tự nhiên ngó buồn; song nhiều lần tại mình không hãm tính yêu riêng mình; vừa gặp chuyện 
gì trái ý mình một chút, phải nghe xấu hỗ một ít lời, hay là ước ao sự gì mà không đặng, liền phiền 
lòng xạu mật tức thì; hoặc nghe tin cha mẹ hoặc bà con phải lâm sự gì rủi ro, liền ưu phiền sâu não. 
Ấy bởi đâu mà sinh sự buồn như vậy, âu là cũng vì ta chưa dứt lìa cốt dục, lìa thế gian. Thôi, hãy 
giã từ ý riêng, hãy li tỉnh cốt dục mà vâng theo thánh ý Đ.C.T. trong mọi sự bằng an ấy lại sinh sự 
vui vẻ; vui vẻ cùng Chúa, vui vẻ cùng anh em (chị em) vui vẻ đời này ở trong nhà Chúa, lại sau 
đặng vui vẻ trên chón thiên cung vô cùng vô tận. 

ĐOẠN THỨ XIX 

CON MUỐN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÃNG PHẢI TÂN TỚI TRONG ĐÀNG NHƠN 

ĐỨC. 


21 


'Vua thánh Đavid khen phước kẻ ở nhà Ð.CT thì rằng: Những kẻ ấy sẽ đi đàng nhơn đức một ngày một 
hơn. Vua Salomon đặng sự khôn ngoan Chúa ban chép lời kinh thánh thì rằng: Nẻo kẻ lành như mặt 
trời khi rạng đông thì khi sự sáng ra rồi thì sáng lần cho đến chính ngọ. Những lời ấy đều chỉ tỏ kẻ ở 
trong nhà đct kẻ quyết tu trì cho. nên kẻ trọn lành, thì phải tấn tới trong đàng nhơn đức một ngày một 
hơn. Ví như mặt trời banmai khi mọc thì hừng hừng vậy, mà càng lâu thì lại càng sáng ra mà chiều soi 
thiên hạ, cũng một lẽ ấy kẻ vào ở nhà dct khimoiws vào thì còn vương vấn bụi trần thế, cùng chưa 
quen đàng nhơn phước, thì chưa sáng tỏ, song càng ở lâu trong nhà dct thì càng phải nen trong sạch và 
chói các nhơn đức ra, bằng chăng như vậy thì nghịch lý trong đòi mà chớ. Vốn người ta học nghề nào 
mặc lòng, thuở ban đầu còn vụng về làm chưa khéo, dong một ít lâu thì thành nghề thành nghiệp làm 
việc dễ dàng, laijcoi cũng khéo loéo. Nghề đi đàng nhơn đức cũng vậy, ban đầu chưa quen, sau cũng 
phải thạo; bằng chẳng; ất không khỏi tiếng chúa trách rằng: Ấy con cái sự tối tăm, thì khôn ngoan hơn 
cái sự sáng. 

Ở con, con thêm tuổi, thêm sức, thêm vóc mà công đức thì chẳng thêm sao? Hoặc có khi con lấy mình 
làm nhơn đức vừa đủ Tôi Sao? ôi! Đăng nhơn đức còn Xa, đỉnh trọn lành còn Cao, COn Hội 


Ông thánh Bênađô nói rằng: Người nhơn đức chẳng hệ có § khi nào lấy! làm vừ: 
rằng đủ rồi, song hằng khao khát sự nhơn đức đến đỗi phải như còn sống luôn, thì hằng pải rán sức mà 
nên trọn lành luôn. Vì chưng kẻ ấy dầu đã tốt thì cũng cứ ra sức mà nên tốt hơn luôn. Áy lời ông thánh 
Bênađô mà các thánh khác cũng dạy như vậy. 
Các thánh đều rập một ý mà dạy rắng: Ở trong đàng nhơn đức, hễ không tắn tới ấy là thối lui. Đàng 
nhơn đức chẳng khác thể như sông kia chảy xuông mạnh mà ta thì phải chèo thuyền ngược lên; phải 
rán mà chèo luôn, hễ ngừng mái chèo, thì thuyền tự nhiên trôi xuống. Ông thánh Aucuxitinh rằng: Bao 
lâu ta rán mà đi tới, thì ta khỏi thối lui, mà hễ ta khi sự ta không tới ấy là lui rồi đó. Ta muốn khỏi trở 
ì phải chạy tới. Xưa có một thầy dòng kia cứ ăn mặc tầm thường và lấy cách ăn ở như vậy làm 
vừa rồi, chẳng còn muốn tấn tới nữa, thì ông thánh Bênađô việt thơ quở trách mà răng: Ở thầy, thầy 
chẳng muốn tới nữa sao? Không muốn. Vậy thầy muốn thôi lui sao? Không muốn thối lui, thì thầy lui. 
Vậy thì thầy muốn chỉ? Tôi bây giờ làm sao, thì tôi muốn sống, muốn ở một mực như vậy: Tôi chăng 
muôn để mình ra xấu. hơn cùng chẳng ước ao cùng hằng chẳng ước ao nên tốt hơn làm chỉ. Vậy thầy 
muốn như vậy là muốn điều không có lẽ mà hóa nên được, vì chưng ở đời nây nào có sự gì đứng một 
mình được sao!” Con hãy nghe các lời ấy như lời riêng con vậy, nên con hãy quyết chí tấn tới trong. 
đàng nhơn đức mực nào mặc lòng, thì con cũng chẳng luột đặng lời chúa ¡phán răng: ã nhơn đức, 
thì hãy nên nhơn đức hơn nữa. Bới đó chẳng có bực thánh nào dám nói rằng: mình đã đủ rồi; mà vì 
chưa đủ, ắt là phải tấn tới luôn hằng ngày. Đừng ngó lui những việc lành mình đã làm. một phải xem 
tới những việc lành mình còn thiếu; đừng mừng vì nết xấu mình đã chừa, phải sợ vì nết xấu chưa dứt. 
Vì vậy ông thành Hyêronimô nói rằng: Ai muôn nên thánh thì quên các việc đã làm mà chăm làm 
những việc phải làm. Vậy phước cho kẻ tấn tới hằng ngày, kẻ chẳng xét bữa qua mình đã làm chỉ, một 
suy hôm nay mình phải làm chỉ cho đặng tắn tới. Áy là lời ông thánh Hyêronimô, mà ông thánh 
Ghêrêgoriô và ông thánh Bênađô cũng dạy như vậy. Ấy nhắc lại bấy lời cho đặng nhớ mà tấn tới trong 
đàng nhơn đức trọn lành luôn, bao lâu con còn sống thì bấy lâu con hằng phải tấn tới. 
Bây giờ dạy cho con phải làm thể nào cho đặng tấn tới. Vậy đàng nhơn đức là đàng thanh sạch tốt 
lành, cho nên ai càng thanh sạch tót lành, thì càng nên người nhơn đức. Bởi đó con muốn tân tới trong 
đàng nhơn đức một ngày một hơn, thì phải lo cho linh hôn mình càng ngày càng nên thanh sạch và nên 
tốt lành. Muốn nên thanh sạch thì phải lo chừa mọi tội lỗi cùng các nết xâu; hễ tội lỗi và nết xấu cùng 
bớt bao nhiêu, thì con càng tấn tới trong đàng nhơn đức bấy nhiêu. Song sự chừa bớt tội lỗi và tính hư, 
thì mới làm cho con nên thanh sạch mà thôi, chưa nên tốt lành. Muốn nên tót lành thì còn phải lấy việc 
lành phước dức mà trau tria nữa, mà càng làm nhiều việc lành, càng tập nhiều nhơn đức, thì càng nên 
người trọn lành. Vậy hăng ngày con phải dùng sự xét mình chung cùng sự xét mình riêng và sự ăn năn 
dốc lòng cho đặng giúp con tân tới trong đàng nhơn đức. Hãy nhớ lời sách Gương phước dạy rằng: 
buổi mai con hãy dốc lòng, buồi chiều con hãy xét mình cho. biết thói nết con làm sao, ngày hôm nay 
con đã nói, đã làm, đã tưởng thể nào. Hễ thấy I mình có nết xấu nảo thì hãy lo tiểu trừ căn, nêt xấu nào 
hiểm hơn thì lo trị trước. Sách gương phước rằng: Phải chỉ mỗi năm ta nhỗ cho đặng một nét xấu, thì 


2 


ta đã chóng nên người trọn lành. Vậy con muốn tấn tới đàng trọn lành, thì hãy lo mà chừa các nết xâu 
như vậy. - 

Còn việc lành con làm thì con hãy xét con đã làm thê nào, làm vì ý nào, làm có chăm chỉ hắn hoi 
chăng? Thà làm ít việc mà sốt săng hẳn hoi, chẳng thà nhiều việc mà ơ hờ lạt lẽo: Quí hồ tỉnh bất quí 
hồ đa. Con đọc kinh cầu nguyện trót ngày thâu đêm lo ra xao lãng, thì cũng nõ đặng ích gì, hay là con 
làm vì D4 cầu danh thì cũng luống công vô lồi. Vậy con hãy giữ kẻo lầm mà ngỜ Sự nhơn đức ở tại việc 
lành bề ngoài thể ấy, mà chẳng lo cho đặng sự sôt sắng bè trong. Nhiều kẻ lầm như vậy mà lạc đàng 
nhơn đức; bởi việc lành không tỉnh thì nết xấu cũng không sạch vì đó nên đàng nhơn đức chăng tấn 
tới, đỉnh trọn lành ngó còn cao, ở nhà Chúa mà không nên, lâm trận phong ba liền xiên đồ. 

Ở con, hãy nhớ báy lời mà lo giữ, để giúp con vững về mạnh chơn mà trèo lên chô tới đỉnh trọn lành, 
như vậy mới đáng ở nhà Ð.C.T. mà chớ. 


ĐOẠN THỨ XX ' 

CON MUÓN Ở NHÀ ĐỨC CHÚA TRỜI, THÌ HÀNG PHẢI NHỚ MÌNH Ở ĐÓ LÀM CHI. 

Ở con, nay trao cho con một bài học sau hết đề trỉ hô cho con đặng nhớ lại trăm bài khác; bày nầy con 
chẳng tìm hỏi đâu xa, một hỏi lấy mình mà thôi: Hễ biết mình là ai, biết mình ở đâu, thì tự nhiên lo đi 
cho tới nơi tới chốn; tên lái buôn nọ biết minh đi buôn, thì ra chợ chẳng dám ngồi chơi, một lo tìm 
hàng mà mua, tìm khách mà bán. Vậy nay kẻ ở nhà Ð.C.T. sao lại đeo thói thế gian? Ở nơi luật phép 
sao lại còn luông tuồng? Âu là t những kẻ â ấy không nhớ mình là ,ai, không suy mình ở đây làm gì. 
Giudà xưa khi đem quân dữ đến bắt Đ.C.G thì Người phán hỏi nó rằng: Ở người nghĩa thiết, mắy đến 
đây làm gì? Phải chỉ Giudà hồi tâm mà nghĩ đến mình là kẻ nghĩa thiệt cùng Đ.C.T. và suy đến việc 
mình toan làm đó là điều rất quái gở, ắt nó chăng cả gan làm điều thể ấy đâu. Song vì lời Chúa nhắc 
nhủ nó, nó chăng xem sao, nên nó đã liều mình làm điều khốn nạn dường ấy. Nay kẻ ở nhà dòng, nhà 
Đ.C.T. có nhiều kẻ khô khan nguội lạnh, chẳng biết đi đàng nhơn đức, chẳng hay hãm mình sửa nét, 
điều ấy tại đâu? Ắt cũng tại những kẻ ấy không nhớ mình là người nhà dòng, nhà phước, là người nhà 
Đ.C.T. Vậy phương linh nghiệm cho con đặng ở xứng đáng trong nhà Ð.C.T. và ở đó cho đến cùng, là 
con phải năng hỏi mình đến đây làm chỉ. Ông thánh Bênadô và ông thánh Arxêniô đã dừng phương â ấy 
cho đặng nhắc nhủ mình. Ông thánh Bênadô năng hỏi mình rằng: Hỡi Bênadô, mẫy đến đây làm chỉ? 
Ông thánh Arxêniô thì hỏi mình rằng: Hỡi Arxêniô, mẫy đến đây làm chỉ? Câu ấy chỉ nghĩa là: Mắy đã 
bỏ thế gian, bỏ cha mẹ, anh em, bà con, của cải mà đến đây, thì có ý gì? Có phải mày mây đến đây cho 
đặng cầu danh tranh lợi chăng? Nào có phải mây đến đây cho đăng ăn ở theo ý riêng, muôn làm chỉ thì 
làm chăng? Không phải, mây đến đây cho đặng dứt tình ngãi thê gian mà kết hiệp cùng Đ.C.T. cho bên 
chặt; mây đến đây cho đặng chê bỏ của đời người tạm mà lo tìm một của trên trời mà thôi; mây đến 
đây cho đặng nỏ ý riêng mình ddi, mà vâng theo ý bề trên trong mọi sự, mây đến đây cho đặng hãm 
cầm xác thịt xa lánh thể gian, cự địch cùng ma qui cho đặng khắc kỷ tu thân nên người trọn lành. Tắt 
một lời, mày đến đây cho đặng ở nhà Ð.C.T.. nghĩa là làm con riêng Đ.C.T. trong nhà nây, cho đặng 
thuộc về Đ.C.T. chẳng còn thuộc về xác thịt thế gian ma qui chút nào nữa. Ở Bênadô, mây đến đây 
làm gì? 

Ấy là một câu vắn tắt mà làm nên thuẫn đỡ mình, nên như khí giái rất mạnh mà cự cùng chước ma qui, 
nên như thuốc linh nghiệm mà chữa mọi chững ưu phiền, nên như thần hiệu mà xức mọi nơi đau đớn. 
khi con thấy bề trên hoặc anh em (chị em) nói làm điều gì trái ý con, thì con hãy lấy dầu ây mà xức, thì 
mọi điều sẽ ra êm ái, nghĩa là con hãy hỏi mình: Tôi đên đây làm chỉ? Có phải đên mà xét xúc anh em 
(chị em) hay là cãi ý bề trên chăng? Thật không. Tôi đến mà vâng lời chịu lụy mọi đàng. Khi con phải 
bề trên quở phạt nặng nỄ oan ức, hay là bị anh em (chị em) bức hiếp vu vạ cách nào làm cho con 
phừng gan sót ruột lên, thì con hãy uống thuốc linh nghiệm ấ ây tức thì, là hãy hỏi mình: Đến đây làm 
gì? Có phải đến mà tập tành hung hăng làm cho đã gan đã giận, hay là đến mà tập sự nhịn nhục hiền 
lành? Hễ con uống chén thuốc ấy cho kịp, thì gan ruột đều yên chẳng còn phừng lên nữa. Khi ma qui 
thế gian bày kế nọ chước kia mà làm cho con xao lãng muôn lui về cùng nó, thì con hãy cầm lấy câu 
Ấy làm thuẫn mà đỡ mình cùng làm khí giái mà đánh tan mọi chước ây đi, nghĩa là con hãy hỏi mình: 
Đến đây là chỉ? Có phải. đến mà ở vài ba tuần, năm bảy thánh rồi thì thôi sao? Át chẳng phải như vậ 
một có ý cho thật, cho bề đỗ đến trọn đời. 


23 


Ấy là phương rất hiệu, bài rất hay, xưa nay các hánh quen dùng cho đặng nhớ bậc mình mà ăn ở cho. 
xứng đáng. Có kẻ ở tu trì ngoài đời mà thôi, cũng đã biế dùng câu ấy mà nhắc nhủ mình, hỏi mình đến 
trong hề gian làm chỉ? Có phải đến mà theo tình hư nết xấu đi đàng tội lỗi đến sau phải sa xuống địa 
ngục hay là đến mà thờ phượng cùng làm tôi Đ.C.T., hầu ngày sau đặng hưởng phước đời đời? 

Nếu câu ấy làm ích cho người ngoài đời, thì càng phai làm ích cho kẻ ở nhà Đ.C.T. hơn nữa. Con hãy 
năng hỏi mình đến đây làm chỉ? Đến đây mà dọn mình sau làm thầy cả, hoặc ở lầm thầy dòng hay ở 
làm người nhà phước, hoặc đến mà ở tu thân cách nào? Thế nảo con cũng có một ý gì đến đây. Hễ đã 
có ý nào, đã quyết ở bậc nào thì phải làm mọi việc theo bậc á Ấy, phải sắm mọi nhơn đức, mọi tài năng 
theo bậc ấy. Giả như con vào nhà trường đề sau chịu chức thầy cả mà giúp việc Hội Thánh, nếu con ơ 
hờ biếng nhác, chăng lo tu thân tập tành tính nết, chẳng lo học hành cho đặng thông minh, hì lẽ nào 
con ở thường đặng cho đến khi chịu chức thánh ấy? Nếu như vào ở đây mà làm thầy dòng (hay là làm 
chị nhà phước), thì con cũng phải ở làm sao cho xừng người nhà dòng (nhà phước); một nơi ở mà thôi, 
thì chẳng đủ mà làm cho con nên người nhà dòng (nhà phước) đâu, như lời ông thánh Aucuxitinh 
rằng; chúng tôi ở ơi tĩnh mạc, ở nơi rừng vắng, thì chỗ ấy chẳng làm cho chúng tôi nên thánh đâu, 
bèn là việc lành nét tốt làm cho chỗ ấy và chúng tôi đặng nên thành người thánh mà chớ. 

Thương ôi! Nhiều người tiếng là kẻ ở nhà Ð.C.T. mà nết ở việc làm có khi thua người thế gian, phải 
chỉ những kẻ â ấy câm trí lại mộ hôi mà hỏi mình là ai, mình vào nhà này làm chỉ, ắt nó liên hỗ hẹn 
chẳng sai, vì thấy nết mình ở, lời mình nói, việc mình làm nghịch cùng đâng bậc mình mọi đàng. Con 
muôn cho mình khỏi đi xa lạc, thì phải năng hôi tâm mà hò mình lại, là hỏi mình là ai và đã đên đây 
làm chỉ? Như vậy thì giúp con nhớ bậc mình mà lo sửa tính sửa nết, sửa ý sửa lòng, tập lời nói việc 
làm, ý tưởng, cho ra xứng đáng kẻ ở nhà Đ.C.T. Đời nầy đặng lướt mọi nỗi gian nan, mọi ơn cám dỗ, 
mà đốc chí tu thân làm con riêng Chúa, sau lại làm thánh trên trời ở giữa muôn vàn Thân Thánh mà 
châu chực Chúa đời đời chẳng cùng. 

Chung. 


Ông thánh Thôma, Ghêrêgoriô Ruphinô 
Ông thánh Bênadô Têrêsa  Bênadô 
thành Giêrusalem Bonaventura Inaxiô 


24 


